





FA3 


THÍCH TRÍ SIÊU 


La 


THÍCH TRÍ SIÊU 


Võ Ngã 


1990 


MỤC LỤC 


Mở Đầu 
Khổ 
Nguyên nhân của khổ 
Giải thoát 
Con đương giải thoát 
Liên hệ thầy trò 
Vô Ngã 

1/ Ngũ uẩấn 

2/ Chấp ngã 

3/ Vô chủ 

4/ Có hay không? 
Phương pháp tu hành 

1/ Theo Trung Quán 

2/ Theo Tứ Niệm Xứ 

3/ Tú Niệm Xứ và Vô Ngã 
Sự quan trọng của Vô Ngã 
Lời cuối 
Phụ lục 
Thư mục 


MỞ ĐẦU 


Mục đích chân chính của người tu Phật là 
cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ cái gì? 
Giải thoát ai? Và tại sao phải giải thoát? 

Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai 
làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người 
đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta 
chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và 
cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân 
hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, 
không có Ta thì ai sinh, ai tử? 

Chúng sinh đau khổ, trôi lăn trong sinh tử 
luân hồi cũng chỉ vì cái Ta, cho cái Ta có thật rồi 
bám víu vào nó. Trong đạo Phật gọi đây là bệnh 
chấp Ngã. Khi căn bệnh này hết thì sinh tử không 
còn, gọi là giải thoát. Muốn khỏi bệnh, điều trước 
tiên là phải ý thúc được mình có bệnh, sau đó 
mới đi tìm thuốc. Thuốc trị bệnh chấp Ngã chính 
là giáo lớ Vô Ngã, bàng bạc trong các bộ kinh 
Nikaya và A Hàm (Agama). Phật giáo Đại thừa 
chuyên nói về tánh Không, trong đó có hai loại: 


Ngã Không và Pháp Không. Ngã Không cũng 
chính là Vô Ngã. 

Thông thường, để trị bệnh chấp Ngã chúng 
ta hay nói đến phương pháp phá Ngã. Khi bị 
người khác mắng chửi, đánh đập mà không phản 
ứng, nhịn nhục, cố gắng thản nhiên coi như 
không thì được gọi là phá Ngã. Nhưng phương 
pháp này không được bảo đảm cho lắm, vì nhiều 
khi bề ngoài nhịn nhục nhưng bên trong rất bực 
túc hoặc nếu không bực túc thì cái Ngã sẽ nói: 
“Ta là người nhịn nhục hay nhất !' và như thế cái 
Ngã không bị phá chút nào mà lại tăng trưởng 
thêm. Điều cần làm là hiểu rõ Vô Ngã và tu tập 
Vô Ngã. Vô Ngã không những vừa là nền tảng 
vừa là mục tiêu chúng đắc của các bậc A La Hán, 
mà cũng là nền tảng cho hành giả tu tập Không 
tánh của Đại thừa Bồ tát. 

Trong tập sách này, tôi sẽ nói sơ về Vô Ngã 
qua bối cảnh của Tứ Diệu Đế và sau đó, mục 
đích chính là giới thiệu đến bạn đọc hai phương 
pháp tu tập Vô Ngã: phương pháp thú nhất dùng 
biện chúng pháp của Trung Quán, phương pháp 
thú hai là pháp thiền Tú Niệm Xú. 


Vì không phải triết gia hay học giả mà chỉ là 
một du tăng tầm đạo nên lời lẽ trong đây sẽ 
không được văn hoa cho lắm. Kính xin các bậc 
cao minh thạc đức hoan hủ lượng thứ cho. 

Mong rằng tập sách này sẽ đem lại lợi ích 
cho mọi độc giả và hành giả. 


Ấn vân lộ, tháng 3 năm 1990 
Thích Trí Siêu 


10 


II 


Tú Diệu Đế là bốn chân lứ được Phật thuyết 
minh, bắt đầu bằng Khổ Đế, rồi Tập Đế, Diệt Đế 
và kết thúc bằng Đạo Đế. Khổ là một thực tại, dù 
ta có ú thúc được hay không thì bản chất của 
cuộc đời vẫn là đau khổ. Có một số người dựa 
trên lú duy tâm, duy thức của đạo Phật, bảo rằng 
sướng khổ đều do tâm, nghĩa là nếu tâm nghĩ 
sướng thì sẽ sướng, cho là khổ thì sẽ khổ, chung 
quy tâm nghĩ gì thì sự vật sẽ là như thế. Nếu bạn 
đọc cũng nghĩ như trên thì khi đau răng bạn hãy 
thử nghĩ sướng xem, răng có hết đau không? Lửa 
nóng, nhưng bạn cứ nghĩ là mát và thò tay vào 
lửa xem tay bạn có bị đốt cháy không? 

Sướng khổ đều do tâm, có nghĩa là hiện 
thời chúng ta sung sướng hay khổ đau đó là kết 
quả của những hành động quá khứ, trong đó tâm 
là chủ nhân tác nghiệp. Từ lúc tâm khởi niệm cho 
đến khi thọ lãnh quả báo, phải trải qua một thời 
gian tuân theo luật nhân duyên quả. Duy tâm 


12 


không nên hiểu là tâm vừa nghĩ gì thì liền có cái 
đó. Nếu đúng như vậy thì khi bụng đói, bạn hãy 
nghĩ tới một cái bánh xem nó có hiện ra trước 
mặt bạn hay không? 

Khổ là một thực tại, bản chất của cuộc đời 
là đau khổ, người tu Phật cần phải nhận rõ điều 
này. Đức Phật xưa kia vì sao lại rời bỏ cung điện 
xuất gia tìm đạo? Bởi vì Ngài chứng kiến cái khổ 
già, bệnh, chết. Không có khổ thì không có đạo 
Phật. Thấy và nhận định rõ khổ không phải để 
khóc mà để tìm đường thoát khổ. 

Có một số người thấy khổ, biết mình khổ, 
nhưng lại không tìm đường thoát khổ, vì lầm cho 
đó là một định nghiệp, một quả báo của nghiệp 
quá khú không thể tránh khỏi nên nhẫn tâm chịu 
đựng, chịu trả nghiệp. Nhưng xưa kia, ai đã trói 
buộc ta vào cuộc đời để rồi nay ta ngồi chờ giâu 
kia tự đút ? Đạo Phật dạy Từ Bi nhưng cũng dạu 
Hùng Lực. Chúng ta khổ vì xưa kia đã tạo nhân 
xấu, nhưng đời nàu chúng ta không được thụ 
động ngồi chờ cho nghiệp hết, mà phải chủ 
động, đứng lên tìm đường giải thoát, phải có 
hùng lực chặt đút nghiệp cũ. Chặt một lần chưa 


13 


xong, phải chặt nữa, chặt hoài, đến khi nào đút 
mới thôi. 

Khổ không phải được biết một lần, hay 
quán chiếu một lần rồi để qua một bên. Khổ cần 
được quán chiếu thường xuyên ngay nơi bản 
thân, hoàn cảnh và sự vật. Người tu đạo thấy rõ 
Khổ nhiều chừng nào thì chí nguyện giải thoát sẽ 
mãnh liệt chừng nấy. 

Khổ là gì? Ở đâu chắc không cần nói rõ 
hơn vì ai ai trong chúng ta cũng đều trải qua và 
biết rõ những gì là khổ. Thông thường trong kinh 
sách có nêu ra ba hoặc tám thú khổ. 


Ba thứ khổ là: 

Khổ Khổ: Cái khổ chồng chất lên cái khổ, 
bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại 
tạo thêm bao cái khổ khác. Thí dụ như vừa bị 
thất nghiệp lại mang bệnh nặng, rồi sau đó con 
bị tai nạn chết, v.v... 

Hoại Khổ: Cái khổ vì bị hoại diệt. Những gì 
đem lại cho chúng ta một chút sung sướng thì 
không bao giờ kéo dài được lâu. Ta muốn trẻ mãi 
nhưng vẫn bị già, ta muốn mạnh khỏe nhưng 


14 


bệnh tật lại cú đến, ta muốn người thương sống 
mãi bên ta nhưng tử thần lại đến cướp họ đi. 

Hành khổ: Cái khổ của sự biến chuyển. Ta 
muốn sống hạnh phúc vên thân nhưng bản thân 
ta và sự vật xung quanh luôn biến chuyến. Thân 
xác ta biến chuyển từng giờ từng phút để đi tới 
già bệnh rồi chết, tâm thức ta luôn thay đổi hết 
vui đến buồn, hết lo đến sợ, hết thương đến ghét. 
Thế giới bên ngoài luôn biến chuyến theo luật 
thành, trụ, hoại, không, thiên tai, chiến tranh, 
hạn hán, bệnh dịch, v.v... 


Tám thứ khổ là: 

Sanh khổ: Sự sinh sống của con người có 
hai phần khổ: khổ trong lúc sanh và khổ trong 
đời sống. Lúc sanh thì cả mẹ lẫn con đều đau 
đón. Lúc sống thì phải tranh đãu kiếm kế sinh 
nhai, làm lụng vật lộn với đời để sống còn. 

Lão khổ: Con người đến lúc già, thân thể 
hao mòn, suy kém, trí huệ lu mờ, khổ cả thể xác 
lẫn tinh thần. 

Bệnh khổ: Hành hạ xác thân con người, 
làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Đã 
đau, bất luận là đau gì, từ đau lặt vặt như đau 


15 


răng, nhúc đầu, đến các bệnh nan y như hủi, lao, 
ung thư v. v... đều làm cho con người khổ sở, rên 
siết, khó chịu. 

Tủ khổ: Khổ của sự chết. Con người sợ nhất 
là cái chết vì phải xa lìa vĩnh viễn tất cả bà con, 
của cải. Nhắm mắt buông xuôi không biết mình 
sẽ đi về đâu. 

Ái biệt lụ khổ: Khổ của sự chia lụ với những 
gì thân yêu, ái luyến. 

Oán tắng hội khổ: Đây là cái khổ gây ra do 
sự thù ghét, hiềm khích nhau mà cú phải gần gũi, 
chung đụng. 

Cầu bất đắc khổ: Khổ của sự mong cầu, hụ 
vọng mà không toại nguyện . 

Ngũ uấn thủ khổ: Khổ do sự bám víu, ái 
nhiễm của năm uấn. 

Trên đây chỉ là kể sơ lược, bạn đọc không 
cần phải học thuộc lòng ba hay tám thú khổ trên. 
Hãy nhìn thắng vào đời sống của bạn và tự 
nghiệm lấy khổ là gì ? Sự xắp loại trên chỉ là gợi 
ý mà thôi. 


16 


17 


NGUYÊN NHÂN CỦA KHỎ 


Sau khi suy nghĩ, quán chiếu, thấu rõ thực 
tại của đau khổ, chúng ta phải làm thế nào để 
thoát khỏi sự chi phối của nó. Đây là vấn đề 
trọng yếu của đạo Phật, và mục đích chân chính 
của người Phật tử là giác ngộ, giải thoát. 

Thông thường khi vào chùa để cầu đạo, 
chúng ta thường thích học Thiền, tu Tịnh Độ hau 
Mật Tông, v.v... tìm cầu pháp môn này, pháp 
môn kia để tu cho mau giác ngộ giải thoát. 
Nhưng giác ngộ cái gì? Giải thoát Ai chứ? 

Chẳng hay bạn đọc có bao giờ thử chạu 
ngược dòng chưa? Ngược dòng ở đây có nghĩa 
là ngược dòng tư tưởng, ngược dòng ý niệm. Một 
lần trong sách "Đại Thủ Ấn" tôi có nói sơ về hai 
loại Ú niệm tư tưởng : 

1/ Ngược dòng: đây là những ý niệm phân 
tách tìm tòi nguyên nhân của một việc, nó là một 
phần của trí tuệ có công năng kéo tâm trở về gần 
bổn tánh hay thực tại . 


18 


2/ Xuôi dòng: Là những Ú niệm suy nghĩ 
tính toán chuyện thế gian liên quan đến cái Ta 
(Ngã). 


Nếu bạn đi xuôi theo dòng tư tưởng thì sẽ 
thấy nó vô cùng tận, không có chỗ hết, chỉ trừ 
khi bạn muốn ngừng hoặc chuyển sang một đề 
tài khác. Nhưng nếu bạn đi ngược dòng tư tưởng 
thì một lúc nào đó nó sẽ dẫn bạn đến một con 
đường cùng, bế tắc bởi một bức tường. Búc tường 
đó chính là búc tường vô minh, mà nếu không 
dùng trí tuệ soi thủng nó thì bạn sẽ chán nản trở 
ra đi theo con đường cũ (tức xuôi dòng). 

Làm thế nào để đi ngược dòng? Có một 
phương tiện đơn giản đó là tự đặt ra nhiều câu 
hỏi ngược lại với những chữ như: Tại sao? Vì 
sao? Ai? Cái gì ? v.v... 

Để dễ hiểu chúng ta có thể lấu thí dụ về đề 
mục "giải thoát" để quán chiếu ngược dòng : 

Hỏi: Tại sao muốn tu hành? 

Đáp: Vì muốn giải thoát. 

Hỏi: Tại sao muốn giải thoát? 

Đáp: Vì khổ? 

Hỏi: Ai khổ? Khổ cái gì? 


19 


Đáp: Tôi khổ. Khổ vì sinh, già, bệnh, 
chất... 

Hỏi: Ai sinh, già, bệnh, chết? 

Đáp: Hỏi vớ vấn! Tôi sinh, già, bệnh, chết 
chớ còn Ai vào đâu! Chắng lẽ cục đá sinh, già, 
bệnh, chết hay sao? 

Hỏi: Thế Tôi là Ai? 

Đáp: Tôi là ờờ .... ơ Tôi! Tôi là Tôi! 

Nếu có hỏi tiếp nữa thì câu trả lời vẫn là: 
"Tôi là Tôi!" Không biết bạn đọc có bao giờ tự 
hỏi mình: "Ta là Ai " chưa? 

"Tôi là Tôi! hoặc Ta là Tail" chính là bức 
tường của đường cùng. 

Hối các bạn Phật tử, tại sao chúng ta phải 
tu hành? Tu hành vì chúng ta khổ! Tại sao chúng 
ta khố? Chỉ vì chúng ta có cái "Ta". Nếu không 
có "Ta" thì Ai khổ? Nếu không có Ai khổ thì Ai 
cần tu hành? Ai muốn giải thoát? Nếu không có 
"Ta" thì Ai sinh? Ai tử? 

Tóm lại nguyên nhân của khổ chính là sự 
có cái Ta (ngã). 

Trong Đạo Đúc Kinh (Chương 13), Lão tử 
CÓ nói: 


20 


Ngô sở dĩ húu đại hoạn dả, vị ngô hữu 
thân, 
Cập ngô vô thân, ngô hứu hà hoạn? 
Nghĩa là: 
1a sở đĩ có hoạn nạn lớn vì ta có thân, 
Nếu không có thân, làm gì có nạn (khôi). 


Lão tử cho xác thân chính là nguyên nhân 
của khổ, nhưng nay nếu bạn hiểu được chính cái 
Ta (ngã) là nguyên nhân của khổ thì bạn có thể 
nói theo Lão tử. 

MNoô sở dĩ húu đại hoạn đả, vị ngô hữu ngô, 

Cập ngô vô ngô, hà hoạn chỉ hữu. 

Nghĩa là: 
1a sở dĩ có hoạn nạn lớn vì ta có Ngã, 
Nếu không có Ngã thì lấu ai chịu khố: 


Thông thường khi nói về nguyên nhân của 
khổ, đa số cho là ba độc: tham, sân, si. Nhưng 
nguyên nhân của khổ có thể nhìn từ cạn đến sâu. 
Theo cạn thì nguyên nhân của khổ là ba độc 
hoặc mười phiền não: tham, sân, si, mạn, nghị, 
thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm 
thủ. Xa hơn một chút thì á/ đực được xem là 


21 


nguyên nhân của khổ. Sâu hơn và tột cùng thì vó 
mính chính là nguyên nhân của khổ. Vô minh 
thường biểu lộ qua hai khía cạnh: chấp ngã và 
chấp pháp. Chấp ngã là tin có một cái Ta chân 
thật, hiện hữu tự tánh và bám víu vào nó. Chấp 
pháp là cho rằng tất cả sự vật thật có tự tánh, 
thường hằng không thay đổi. Chấp ngã và chấp 
pháp là hai căn bệnh vô thỉ của chúng sinh mà 
cũng là nguyên nhân chính của đau khổ luân hồi. 
Tất cả giáo lý Phật pháp đều nhằm giải trừ hai 
căn bệnh này. Tuy nhiên giáo lớ Nguyên Thủy 
nhấn mạnh về việc điều trị bệnh chấp ngã, còn 
giáo lú Đại thừa nhấn mạnh về việc điều trị bệnh 
chấp pháp. 


2.0 


2 


GIẢI THOÁT 


Khi khói bệnh chấp ngã, túc hoàn toàn 
chứng nhập Vô Ngã (Anatta) thì hành giả đắc 
quả A La Hán, thoát khói sinh tử luân hồi. 

Khi khỏi bệnh chấp pháp, tức hoàn toàn 
thấu triệt và thể nhập Không tánh (Sunyata) thì 
hành giả thành Phật, bậc Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Nghi vấn: Có người hỏi vô ngã tức không 
có Ta, vậu nếu không có Ta thì Ai chúng A La 
Hán? 

Nếu quán chiếu kỹ về sự chấp ngã, ta sẽ 
hiểu dễ dàng vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là 
không còn ai hết. Sau khi chứng A La Hán, hành 
giả vẫn còn thân, còn năm uấn, thí dụ như ngài 
Xá Lợi Phất, sau khi chứng A La Hán, ngài đâu 
có biến mất, vẫn còn sống, còn ăn, uống, ngủ, 
nghỉ, đi đứng, nói năng, v.v... Nhưng trong tâm 
của ngài không còn bám víu chấp vào một cái 
Ta. Khi đi, khi đứng, ngài thấy rõ chỉ có một sự 


24 


đi, sự đứng, chú không có một cái Ta nào đang 
đi hay đứng. 

Thể nhập Không Tánh cũng vậu. Thể nhập 
Không Tánh không có nghĩa là biến mất vào hư 
không. Khi thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddharta) thành 
Phật, ngài đâu có biến mất, nước Ấn Độ cũng 
đâu có biến mất. Trong các chương sau sẽ nói rõ 
hơn về Vô Ngã và Không Tánh. 


TÔ 


CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


Trước khi bước chân đi tìm một pháp môn 
nào đó để tu tập, thiết nghĩ chúng ta cần phải 
nắm vững, và hiểu rõ về ba Diệu Đế trước. Sau 
khi biết rõ lú do vì sao tu hành, thấy rõ mục đích 
để hướng tói, chúng ta có thể lựa chọn một con 
đường chính đáng và thích hợp cho mình . 

Phật giáo Nguyên Thủy khi nói về Đạo Đế, 
thường liệt kê 37 phẩm trợ đạo: Tứ Niệm Xú, Tứ 
Chánh Cần, Tú Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo. Trong đó Tứ 
Niệm Xứ được thực tập nhiều nhất và được xem 
như pháp môn chính ở các nước Phật giáo 
phương Nam như: Tích Lan, Thái Lan, Miến 
Điện, Lào, Cam Bốết... 

Phật giáo Đại thừa khi nói về Đạo Đế, vẫn 
liệt kê 37 phẩm trợ đạo, nhưng trên thực tế thì lại 
xiến dương các pháp môn khác như Thiền Tông, 
Tịnh Độ, Mật Tông, v.v... Đại thừa Phật giáo 


26 


được thịnh hành ở phương Bác: Trung Hoa, Nhật 
Bàn, Đại Hàn, Việt Nam, Tây Tạng... 

Ở đâu bạn đọc có thể hỏi, tại sao Đại thừa 
không làm theo lời Phật dạy? Xin cho bạn hau 
về quan niệm của mỗi bên. Theo Tiểu thừa thì: 
"Tất cả những lời của Phật nói đều là chân lú'. 
Theo Đại thừa thì: "Những øì (được xem) là chân 
lớ đều do Phật nói". Quan niệm của Đại thừa 
phóng khoáng không bị hạn hẹp bởi lồi kinh, 
dùng nhiều phương tiện thiện xảo (upaua) miễn 
sao đưa người đến giải thoát, đó là mục đích 
chính. 

Trong Tú Diệu Đế, theo tôi nghĩ thì Đạo Đế 
quan trọng hơn cả, vì chỉ có Đạo Đế mới làm cho 
đạo Phật khác hẳn các đạo khác. Vì sao? Vì các 
đạo khác cũng biết đời là khổ, biết tu hành để 
cầu sự sung sướng, nhưng con đường của họ 
không đưa đến giải thoát rốt ráo. 

Nói về Đạo Đế là cả một vấn đề, nói hẹp 
thì có 37 phẩm trợ đạo, nói rộng thì có 84.000 
pháp môn. Chúng sinh vô biên, căn tánh vô 
lượng, không biết đề nghị đến bạn đọc pháp môn 
nào cho phải. Vả lại dù muốn đi nữa cũng không 
đủ khả năng và tài đức. Riêng 37 phẩm trợ đạo 


27 


thường được kê khai trong các bộ kinh A-Hàm và 
kinh Đại Bát Nhã, nhưng 84.000 pháp môn thì 
thú thật, tôi chỉ thấu đề cập đến mà chưa thấy kê 
khai rõ ràng trong tập Kinh hay Luận nào. Có lẽ 
đâu là con số tượng trưng cho pháp môn vô 
lượng. 

Nếu bạn thực sự cầu giải thoát thì trước hết 
tôi khuyên bạn nên quy-v tam bảo, thọ trì ngũ 
giới, sau đó không biết nói gì hơn là khuyên bạn 
đi tìm thầu học đạo. Ban đầu đến với đạo Phật, 
bạn có thể mua sách Phật đọc thật nhiều, để tạm 
gợi cho mình một ý niệm về con đường tu tập, 
sau đó bạn nên đi tìm một vị thầu để nương tựa, 
học hỏi. Nếu bạn thông minh, cảm thấy thấu 
hiểu đạo Phật mà vẫn chưa tìm được một vị thầu 
hướng dẫn tinh thần thì bạn hãy còn thiếu xót 
nhiều lắm. Nhờ có một vị thầu chỉ dạy cho ta 
thấy tánh hư tật xấu và lòng kiêu căng của mình 
thì cái ngã của ta sẽ dễ tiêu trừ. 


28 


2D 


LIÊN HỆ THẢY TRÒ 


Ố ngoài đời có câu: "Không thầu đố màu 
làm nên". Từ thuở nhỏ đi học cho đến lúc lớn lên 
thành tài, chúng ta đã học không biết với bao 
nhiêu thầy giáo, cô giáo. Nếu không có các thầu 
giáo, cô giáo thì làm sao ngày nay chúng ta biết 
đọc, biết viết, biết cộng, biết trừ. Chữ thầy, ngoài 
nghĩa thầu giáo, cô giáo trong phạm vi học 
đường còn có nghĩa là người chỉ bảo mình cách 
làm. Ban đầu nếu không có người chỉ bảo thì 
mình khó có thể làm gì nên được. 

Trong đạo Phật cũng vậy. Người tu hành 
ban đầu bao giờ cũng cần sự hướng dẫn của một 
vị thầu. Theo trong luật thì các vị Sa Di không 
được phép rời thầu của mình, và ngay cả các vị 
Tỳ Kheo cũng không được rời thầy của mình quá 
sớm, vì sợ đạo lực chưa đủ, có thể thối thất đạo 
tâm hoặc sa ngã. Như thế địa vị của thầu rất là 
quan trọng. 


30 


Lú do quan trọng thứ hai là nếu theo một 
thầu lành, ta sẽ trở nên lành, nếu theo một thầu 
ác, ta sẽ trở nên ác, ảnh hưởng của vị thầu không 
phải là nhỏ. Do đó người tu hành phải sáng suốt 
lựa chọn cho mình một vị thầy xúng đáng, tin 
tưởng. Nếu lựa chọn đúng thì sự tu hành sẽ gặp 
nhiều thiện duyên tiến triển. Nếu lựa chọn sai thì 
có thể đưa đến thối thất đạo tâm, không muốn tu 
hành, nhiều khi đâm ra hận và chán ghét tất cả 
các thầy tu khác nữa. 

Làm thế nào để tìm cho đúng? Trước hết 
bạn phải có tâm thành cầu giác ngộ giải thoát, vì 
có nhiều Phật tử theo đạo mà không tìm cầu giải 
thoát mà chỉ đến chùa mua vui, tụ họp tán ngẫu, 
hoặc chỉ thích làm công quả kiếm chút phước. 
Sau đó khấn nguyện chư Phật, Bồ tát gia hộ cho 
bạn tìm được một vị thầu chân chính, xứng đáng. 
Khi nghe danh một vị nào đó, không được vội 
vã, hấp tấp mà phải trải qua một thời gian gần 
gũi, thân cận học hỏi và khảo xét. Theo trong 
quun "Sự Sư pháp ngũ thập tụng" 
(Gurupancasika) , tức 50 bài kệ nói về sự hầu 
thầu của ngài Mã Minh (Asvaghosa) thì một vị 
thầy xúng đáng cần có mười điều như sau : 


31 


1/ Giữ giói thanh tịnh. 

2/ Tu tập thiền định, có tâm vắng lặng. 

3/ Có trí huệ, thấu rõ mọi ảo tưởng và 
chưóng ngại. 

4/ Phải có một sự hiểu biết sâu rộng nhiều 
hơn người đệ tử trong pháp môn giảng 
dạu. 

5/ Có tâm kiên nhẫn và hoan hủ trong lúc 
dạy học. 

6/ Có đầy đủ nội điển Kinh Luận. 

7/ Thấu hiểu tánh Không. 

8/ Biết tùy căn cơ của đệ tủ, dùng những 
phương tiện thiện xảo hướng dẫn. 

9/ Có lòng đại từ, đại bi thương đệ tử. 

10/ Hết lòng dạy dỗ đệ tử không nhàm mỏi, 

không phân biệt căn tánh, địa vị, giai 
cấp. 


Nếu bạn may mắn, nhờ tích lũy căn lành từ 
nhiều đời trước, gặp được một vị thầu như vậy thì 
bạn hãy mau đảnh lễ vị ấu mà xin làm đệ tử . 

Trong quyến "Đại Thủ Ấn" có nói đến một 
phép quán đặc biệt của Kim Cang Thừa, đó là 
"Bổn Sư Du Già" (Guru Yoga). Tất cả hành giả tu 


¬ 


tập Đại Thủ Ấn nói riêng, và tu tập Mật Tông 
(Tantravana) nói chung đều phải trải qua một 
thời gian tu tập về pháp môn nàu. Ố đây không 
kể lại dài giòng, chỉ xin nói sơ là trong pháp quán 
nàu, hành giả phải quán tưởng trước tiên vị Bổn 
Sư của mình trên đảnh đầu, sau đó mới quán 
tưởng tiếp đến những chỉ tiết khác. Do đó trong 
Kim Cang Thừa, địa vị của thầu Bốn Sư rất là 
quan trọng và thiết yếu. 

Nhưng Bổn Sư của Mật giáo Kim Cang 
Thừa có đồng nghĩa với Bổn Sư của Hiển giáo 
Đại Thừa không? 

Theo truyền thống Đại thừa thì vị thầu mà 
ta quy- hay thọ giới đầu tiên được xem là thầu 
Bốn Sư. Chữ Bổn ở đây có nghĩa là thời gian đầu 
tiên, thuộc về sự tướng. Thêm nữa, dù người đệ 
tử có ưa thích, kính phục hay không thì vị thầy 
nàu vẫn là Bổn Sư. Để phân biệt với Bốn Sư của 
Mật Giáo, ta có thể tạm gọi vị thầu này là "sự 
tướng Bốn Sư'. 

Theo Kim Cang Thừa, vị thầu nào làm cho 
ta giác ngộ bổn tánh thì vị đó được xem là Bốn 
Sư (rtsa bai lama). Chữ Bổn (rtsa ba) ở đâu có 
nghĩa là bổn tánh, thuộc về lứ tánh. Như vậy, vị 


33 


thầu truyền giới hay bất cứ vị thầu nào khác cũng 
có thể trở thành thầu Bốn Sư cả. Sự thành hình 
của Bốn Sư không qua hình tướng bên ngoài như 
lập đàn, truyền giới, thọ giới, quy-u ... Và vị thầu 
không thể nói với đệ tử: "Ta là thầu Bốn Sư của 
ngươi". Chỉ có chính người đệ tử tự lựa chọn lấu 
vị Bốn Sư của mình. Đây có thể gọi là "lý tánh 
Bốn Sư'. 

Chưa nhận Bốn Sư thì thôi, nhưng nếu 
nhận một vị thầu làm Bổn Sư thì người đệ tử phải 
hết lòng tin tưởng, tôn kính, cúng dường vị thầu 
đó xem như một đức Phật. 

Nếu xem vị thầy của mình là một người 
thường, thì những lời dạu của thầy sẽ trở thành 
lời dạy tầm thường, và kết quả là ta sẽ chúng quả 
tầm thường. 

Nếu xem vị thầy của mình là một Bồ tát, thì 
những lời dạy của thầy là lời dạy của Bồ tát, và 
nếu y theo tu tập thì ta sẽ trở thành Bồ tát. 

Nếu xem vị thầu của mình là một đúc Phật, 
thì những lời dạy của thầu sẽ là lời dạu của Phật, 
và nếu y theo tu tập thì ta sẽ thành Phật. 

Xem thầu Bốn Sư như một Bồ tát hay một 
đức Phật là căn bản của Kim Cang Thừa. Không 


34 


biết bạn đọc có bao giờ nhìn hoặc xem vị thầu 
của mình như một Bồ tát hay một đúc Phật 
chưa? Nếu chưa thì bạn hãy tập thử đi. Nói thì 
có vẻ dễ, nhưng thực tế không phải chuyện dễ 
làm. Mỗi khi đến chùa, được thầu săn đón thăm 
hỏi, làm vừa lòng mình thì ta hoan hủ cung kính 
cúng dường, nhưng khi nào bị thầu la mắng 
khiến trách thì tâm ta phiền não giận hờn oán 
ghét thầy. Ngày nào trong tâm còn chấp ngã, 
cống cao ngã mạn, thì ngày đó ta chỉ nhìn thấy 
những lỗi xấu của người khác, một máy tốt còn 
không thấy, nói chi đến chuyện thấy là Bồ tát, là 
Phật. 

Riêng nói thêm về Đại Thủ Ấn, phần tu tập 
thường được so sánh với ba phần trên thân thể 
của con người : 

1/ Sự tin tưởng, tôn kính vị thầu được xem 

như phần đầu. 

2/ Sự tu tập thiền quán được xem như phần 

thân. 

3/ Sự xa la các pháp thế gian được xem 

như phần chân. 


35 


Sự tin tưởng, tôn kính vị thầy mình là 
nguồn gốc của tất cả thành tựu, chứng đắc 
(siddhi). 

Đến đây, tôi không biết viết thêm bao nhiêu 
nữa cho đủ để nói lên tầm quan trọng của một vị 
thầu dẫn đạo. Chỉ biết khuyên bạn đọc nên tìm 
một vị thầu xứng đáng để nương tựa trong suốt 
cuộc hành trình đưa đến giải thoát. Sự liên hệ 
thầy trò thiêng liêng lắm, được làm đệ tử của một 
vị thầu giác ngộ hay tu hành chân chính, chắc 
chắn ta sẽ giải thoát, không trong đời này thì 
trong những đời kế tiếp, vì ta đã gieo duyên 
(connexion karmique) với thầu đó rồi. Với lòng 
đại từ đại bị, vị thầu đó sẽ không bỏ ta, dù trải 
qua trăm ngàn kiếp. 

Tìm được lâu hay mau đó cũng tùu nghiệp 
duyên của bạn. Chư Phật, Bồ Tát, số lượng 
nhiều hơn số cát sông Hằng, các ngài ở khắp 
mười phương, thề độ tận chúng sanh, thế nhưng 
sao ta chắng thấy? Nếu chưa thấy thì bạn hãy 
thành tâm cầu nguyện, tụng kinh sám hối và tiếp 
tục tìm kiếm. Tục ngữ Tây Tạng có câu: "Khi đệ 
tử chín mùi, thì vị thầu tự đến". 


36 


Xưa kia các đại đệ tử của đức Phật như: Xá 
lợi Phất, Mục kiền Liên, Ca Diếp, A Nan, v.v... có 
duyên lành được gặp Phật và mau đắc quả là do 
nhiều đời nhiều kiếp lâu xa đã từng gieo duyên 
với Phật, đã từng làm anh em, bè bạn, thầy trò 
với bồ tát. 

Đa số chúng ta ngàu nay rất hờ hững về 
liên hệ thầy trò. Người nam thường ít đến chùa, 
có đến chăng nữa, với căn tánh kiêu mạn nên ít 
chịu hạ mình lễ lạu, cung kính, hỏi đạo quú thầu. 
Người nữ thì ngược lại, thường đến chùa, nhưng 
căn tánh hau ái nhiễm, ganh tị, nên hoặc làm 
công quả hầu hạ quý thầu, hoặc tâm sự những 
chuyện tình cảm phiền não chồng con, ít có tham 
vấn học hỏi đạo lú. Như thế không biết đến bao 
giờ mới gặp được thầy lành, bạn tốt. Bản thân vô 
minh, u mê từ đời vô thi, nếu không gặp thầu 
lành, bạn tốt chỉ dạy, nhắc nhở thì đến kiếp nào 
mới mong giải thoát? 


37 


VÔ NGÃ 


Sabbe sankhara anicca 

Sabbe sankhara dukkha 

Sabbe dhamma anafia 

Nghĩa là: 

Chư hành vô thường 

Chư hành là khổ 

Chư pháp vô ngã 

Ba câu trên là Ti-lakkhana, có nghĩa là ba 

đặc tính, tam tướng. Thông thường được gọi là 
Tam Pháp Ấn. Sở dĩ được gọi là Pháp Ấn vì nó 
rất quan trọng, toàn bộ giáo lú kinh điển Nguyên 
Thúy thường nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại ba 
điều nàu. 


* Sabbe sankhara anicca, chư hành vô 
thường. Hành (sankhara) là những vật do nhân 
duyên kết hợp thành. Và tất cả những vật đó đều 
vô thường (anicca) túc luôn luôn thay đổi, biến 
chuyển, sinh diệt. 

Đa số Phật tử đến với đạo Phật đều biết và 
công nhận đời là vô thường. Biết là vô thường 


38 


nhưng thấy rõ vô thường là một chuyện khác. 
Bình thường chúng ta ít khi nào thấy rõ vô 
thường, chỉ khi nào trong gia đình có người bị tai 
nạn, bệnh tật, chết chóc thì lúc đó mới thấy vô 
thường. Loại vô thường này trong đạo Phật gọi là 
"nhất kỳ vô thường". Thấy và ú thúc được loại vô 
thường này cũng quý lắm rồi, vì nhiều người 
nhân đâu mà phát tâm xuất gia tu hành. Có một 
loại vô thường thứ hai tinh vi hơn mà bạn nên 
quán chiếu, ghi nhận, đó là "sá/ na vô thường, 
tức sự biến chuyến sinh diệt trong từng sát na, 
từng giây phút. Bạn đưa tay cứ động là vô 
thường, mỗi bước đi là vô thường, bạn hít vào 
thở ra là vô thường, nói chuyện là vô thường, kim 
giâu đồng hồ của bạn không chịu đứng vên là vô 
thường (trừ trường hợp hết pin), mỗi mỗi đều vô 
thường. 

Chúng ta ngoài miệng nói vô thường nhưng 
trong thâm tâm thì lại cho sự vật rất là thường 
(túc luôn luôn là như vậy, không thay đổi, không 
biến chuuến, sinh diệt). Đối với thằng cu Tèo 10 
năm về trước và cậu thanh niên Tèo hôm hay ta 
vẫn chỉ thấy đó là thằng Tèo. Cô vợ đẹp mới 
cưới ngàu hôm nay, ta vẫn đỉnh ninh trong tâm là 


39 


cô ta sẽ đẹp mãi mãi như vậy 20 năm sau. Cứ 
như thế, ta luôn luôn bám víu, chấp cứng vào sự 
vật, cho rằng nó không bao giờ đổi thau. Ông A 
là ké thù của ta hôm nay thì không thể nào trong 
tương lai có thể trở thành bạn ta được. Ta yêu cô 
B hôm nay và tưởng rằng sẽ yêu cô ta mãi mãi. 
Mạng sống của ta rất mong manh, đụng nhẹ thì 
sứt da chảu máu, đụng mạnh thì bể đầu gẫu 
xương, chưa kể trúng gió, trúng độc, vi trùng xâm 
nhập, hoặc tai nạn xe cộ, không biết chết lúc 
nào? Có thể chết ngàu mai, hoặc chiều hôm 
nay, vậu mà ta cú tưởng mình sẽ sống lâu lắm, 
nên đầu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền để lo mua 
nhà, mở tiệm, ăn chơi, v.v... 

Thực tướng của sự vật là vô thường, nhưng 
ta lại lầm tưởng là thường. Sự lầm tưởng nàu 
trong đạo Phật gọi là vô minh, túc không nhìn 
thấu sự thật. Vì không biết nước biển là mặn, lại 
lầm tưởng uống vào sẽ hết khát nên ta cứ uống. 
Uống vào một lần chưa hết khát, ta lại uống 
thêm lần thú hai, thứ ba..., càng uống càng khát, 
để rồi cuối cùng khô cổ mà chết. 

Mọi sự đau khổ đều bắt nguồn từ vô minh. 
Vì vô minh, không thấy được thực tại, không thấy 


40 


được tính chất vô thường của sự vật nên chúng ta 
tự tạo đau khổ cho mình và người. Nếu thực sự 
thấu được vô thường thì ta sẽ có một thái độ khác 
đối với sự vật. Thấy được vô thường thì người 
bạn của ta hôm nay có thể trở thành ké thù mắng 
chửi ta ngàu mai, nhưng ta sẽ không giận. Một 
người lầm lỗi với ta hôm nay, và ngày mai đến 
xin lỗi ta, ta sẽ sẵn sàng tha thú. Một người thân 
la bỏ cõi trần ta sẽ không buồn. Được người 
khen thưởng ta sẽ không mừng. Vì khen hôm nay 
ngàu mai lại chê, vinh hôm nay ngày mai là 
nhục, được hôm nay ngàu mai sẽ mất, sung 
sướng hôm nay ngày mai lại khổ. Thấy rõ vô 
thường thì ta không còn tham lam, ham muốn, 
bám víu vào sự vật, không còn như người gỗ bị 
giựt dâu (bởi cảnh đời) mà ta sẽ sống tự tại và 
luôn luôn hở xả. 


* Sabbe sankhara dukkha, chư hành là khổ. 
Câu này quá ngắn gọn và súc tích, cần được giải 
thích và bình luận. Nếu giải thích theo nguyên 
văn thì tất cả sự vật gì do nhân duyên kết hợp 
thành (conditionné) đều là khổ. 


41 


Không biết bạn đọc nghĩ sao, nhưng theo 
ý kiến cá nhân thì tôi không đồng ú. Cái bàn là 
một thứ giả hợp, do nhân duyên kết thành, 
nhưng cái bàn đâu có khổ ! Ngau như nếu đem 
nó ra chặt chẻ, thiêu đốt thì nó cũng đâu có la 
hét, đau đón ! Ta có thể nêu ra những thú khác 
như nhà, cửa, xe, cộ, v.v... đều do nhân duyên 
tạo thành, nhưng chúng đâu có khổ. 

Khổ là một loại cảm thọ (sensation) của loài 
hữu tình (sattva, sentient beings), do đó các loại 
khác như nhà, cửa, bàn, ghế, xe, cộ, mây, mưa, 
v.v... là loài vô tình nên không có cảm thọ. 
Không có cảm thọ nên không có sướng, khổ. 

Chữ hành (sankhara) trong câu "Chư hành 
là khổ", theo tôi nghĩ thì nó chỉ định cho loài hữu 
tình. Hành của loài hữu tình, nhất là con người, 
đó là ngũ uấn. Ngũ uấn là những vếu tố cấu tạo 
nên cái mà ta gọi là con người. Bản chất của 
chúng là vô thường, biến chuyến, sinh diệt. 
Chính vì sự biến chuyến vô thường này mà 
chúng trở thành một môi trường cho đau khổ 
phát sanh. Loại đau khổ này có thể được xem là 
ngũ uấn thủ khổ (pancupadana-kkhanda- 
dukkha) hoặc hành khổ (sankharadukkha). 


42 


Như đã nói ở đầu sách, nếu không có khổ 
thì không có đạo Phật, vì đạo Phật là đạo cứu 
khổ !_ Ấy thế mà vẫn có nhiều người chưa ý thức 
được điều này, vì họ cho rằng cuộc đời tuụ có 
khổ nhưng cũng có vui. Khổ có thể được chia 
làm ba loại hay tám loại như đã nói ở phần 
trước. Ở đây tôi tạm chia ra hai loại khổ: khổ tinh 
thần và khổ thể xác. 

Trong tám loại khổ nói ở phần trước, có ba 
loại được xếp vào khổ tinh thần: ái biệt lụ, cầu 
bất đắc và oắn tắng hội. 

Có bốn loại được xếp vào khổ thể xác: 
sinh, lão, bệnh, tử. 

Có một loại bất định, vì có thể vừa là thể 
xác, vừa là tinh thần: ngũ uấn thủ. 

Nếu bạn là người tu hành có đạo lực khá, 
tâm không ưa ai, ghét ai, hoặc không mong cầu 
gì hết thì bạn có thể tự hào mà nói rằng tôi không 
khố! Nhưng đây mới chỉ là không khổ tinh thần 
thôi. 

Hoặc có người đời này sinh trưởng trong gia 
đình giàu có, thân ít bệnh tật, đau ốm, lại thêm 
tâm thần không lo lắng gì nhiều. Xin khuyên bạn 
đừng nên tự hào cho rằng mình không khổ, đó 


43 


chẳng qua nhờ túc duyên đời trước, bạn đã tạo 
nhiều nhân lành, nên ngày nay được hưởng quả 
báo tốt. Bạn hãy cẩn thận vì phước báo của bạn 
đang bị tiêu thụ đói 

Dù sao đi nữa bạn cũng khó lòng tránh khỏi 
cái khổ về thể xác. Ngau cả đức Phật và các bậc 
A La Hán xưa kia cũng không tránh khỏi. Đúc 
Phật đã bị bệnh kiết lụ trước khi nhập Niết Bàn. 
Nếu bạn học Y khoa hay Vạn Vật thì bạn sẽ dễ 
dàng công nhận điều nàu. Thân thể con người, 
ngoài tim, gan, thận, phổi... 32 thú liệt kê trong 
kinh, nó còn được cấu tạo bởi trăm triệu ngàn tế 
bào khác nhau (đó là chưa kể vô số vi khuẩn, vi 
trùng sống trong ruột non, ruột già, bao tử ...). 
Chỉ cần một tế bào phát triển vô trật tự thì bạn có 
thể mang bệnh ung thư. Chỉ cần một hạt mỡ 
(cholesterol) nhỏ hơn đầu cây kim đi du lịch lang 
thang trong máu sẽ có ngày làm nghẹt hay vỡ 
mạch máu đầu của bạn, nếu hạt mỡ lớn hơn thì 
sẽ làm nghẹt tim. Như vậy bạn đã có đến trăm 
triệu ngàn cơ hội để bị bệnh hoặc chết. Thế mà 
ngàu hôm nay đây bạn còn khỏe mạnh, sống 
còn. Quả thật là một điều may mắn, hụ hữu. Nếu 


44 


ý thức được điều đó thì bạn hãy nên thầm cảm 
ơn và đảnh lễ Tam Bảo. 

Bị bệnh khổ lắm, ngoài việc không ăn uống 
dễ dàng, lại bị đau nhúc hành hạ khổ sở. Bệnh 
khổ cũng là một chướng ngại lớn lao cho người 
tu hành, vì bạn sẽ không tụng kinh được, không 
ngồi thiền được, v.v... không làm gì được cả 
ngoài việc đi bác sĩ rồi về nhà nằm một chỗ, cảm 
thọ sự đau nhức cúa căn bệnh. Và khi bệnh thì 
những người thân nhất của mình như cha mẹ, vợ 
chồng, con cái dù có thương yêu mình cách mấu 
đi nữa cũng đành bó tay không thể chịu đau tha 
mình được. 

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Trong lúc 
thân thể còn khỏe mạnh, tinh thần còn tỉnh táo, 
bạn hãy nên tu tập, trau giồi phước huệ, đừng 
chờ đến khi có bệnh mới vào chùa cầu an. "Hãu 
nên tu trước, kéo sau mà nhờ". 


* Sabbe dhamma anatta, chư pháp Vô Ngã. 
Câu này trong các kinh Nguyên Thủy thường 
giảng là các pháp không phải là Ta (ngã), không 
phải là của Ta (ngã sở), không phải là tự ngã của 
Ta. Một số đông các học giả Đại thừa cũng đồng 


45 


ý quan niệm này. Quan niệm này có vẻ như chỉ 
nhằm đả phá sự chấp ngã nơi một chúng sinh, 
chứ nó không đi sâu vào thể tánh của các pháp. 
Câu trên có thể hiểu là tất cả các pháp không có 
tự ngã, tức không có một tự tánh cố định. Sau 
nàu Đại thừa xiến dương lợ Không Tánh 
(sunuata) chắng qua cũng bắt nguồn từ lớ Vô 
Ngã (anatta) và khai triển rộng ra các pháp, 
không còn hạn cuộc ở một chúng sinh. 

Trong câu thứ ba này, không còn dùng chữ 
hành (sankhara) mà dùng chữ pháp (dhamma). 
Chữ pháp ở đây rộng hơn và bao trùm cả hành. 
Hành là tất cả các pháp hữu vi, còn chữ pháp ở 
đâu bao gồm cả những pháp hữu vi và vô vi. Vô 
vi là những pháp không sinh diệt như: Phật tánh, 
Niết bàn, Chân như v.v... 

Mục đích của tập sách này nói về Vô Ngã, 
nhằm giải trừ sự chấp ngã, nên tôi tạm thu hẹp 
chữ pháp ở đây về một đối tượng giới hạn và cụ 
thể, đó là con người. Con người Vô Ngã, tức con 
người không có Ta! Nhưng nếu không có Ta thì 
có gì? 

Trước khi hiểu Vô Ngã, cần phải rõ thế nào 
là Ngã? Trước khi muốn hiểu "Không Ta" thì 


46 


phải rõ thế nào là Ta. Đến đây chắc bạn còn 
nhớ, ở chương III, Nguyên nhân của khổ, tôi có 
đề nghị bạn đi ngược dòng tư tưởng đến tận bức 
tường của con đường cùng, đó là câu "Ta là ai?" 
Câu nàu có vé 'vó vấn" nhưng quan trọng vô 
cùng! Nếu bạn không biết ta là ai thì không thể 
"làm ăn" gì được. Khi đi đường nếu có người hỏi 
bạn là ai, mà bạn trả lời: "Tôi không biết" thì 
người ta sẽ cho bạn là người mất trí! Do đó, bạn 
mới trả lời: "Tôi là Nguyễn văn AI Tôi là Giám 
đốc, Kỹ sư, Bác sĩ, v.v... Khi trả lời như thế thì 
người ta bằng lòng mà bạn cũng vên chí. Nhưng 
sự thật bạn có phải là những gì bạn vừa nói 
chăng? Đó chỉ là những nhãn hiệu của cuộc đời 
mà bạn tạm vay mượn chứ tự thân bạn đâu phải 
những thú ấu. 

Trong đạo cũng vậy, nếu bạn không biết 
"Ta là ai?" thì cũng khó tu tiến được. Nếu bạn 
cho "Ta là Thượng tọa A, Đại đức B, Hội trưởng 
C, Tiến sĩ D..." thì lại càng nguy tol Vì cho "Ta" 
là như thế nên bạn phải làm chùa cho to, lập Hội 
cho lớn, Hội họp cho đông để xúng đáng với cái 
nhãn hiệu mà bạn gắn lên cho cái Ta. 


47 


Ngoài cái Ta ra, còn có cái của Ta (ngã sở) 
như con Ta, vợ Ta, nhà của Ta, chùa của Ta 
v.v... Suốt cuộc đời bạn phải đầu tắt mặt tối, nai 
lưng ra làm việc, tạo nghiệp chẳng qua chỉ làm 
công cho cái Ta và những cái của Ta, để rồi cuối 
cuộc đời, ra đi với hai bàn tay trắng, không đem 
theo được một chút phước đúc mà ngược lại toàn 
là ác nghiệp. Kể có đáng giận chăng? 

Giờ đây trở lại câu: "Ta là ai?" Theo tôi câu: 
"Ta là gì?" có lẽ dễ hiểu hơn. 

Ta là người một con người. Như bạn 
thường biết, con người được cấu tạo bởi năm uấn 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thúc). Mỗi khi có năm uấn 
hợp lại thì chúng ta gọi đó là con người. Vậu con 
người là một tống thể của năm uấn. Theo giáo lý 
Nguyên thủy thì có con người (lêtre) nhưng 
không có cái Ta (de, moi) vì cái Ta chỉ là một giả 
danh, túc danh từ tạm lập. Sau này theo giáo lý 
Không Tánh của Trung Quán thì con người cũng 
chỉ là một giả danh (nom désigné). 

Ở đâu chúng ta tạm gác giáo lý Không 
Tánh qua một bên, chỉ bàn đến giáo lú Vô Ngã, 
vì hiểu được Vô Ngã cũng là quớ lắm rồi! 


48 


Theo tôi nghĩ, Vô Ngã là một giáo lớ căn 
bản rất cần thiết cho sự giải thoát. Những giáo lớ 
khác tuy cũng quan trọng và có thể thâm diệu 
hơn nhưng vẫn cần dựa trên nó, ví như căn nhà 
lầu dựng trên nền đá. Nếu nền không chắc, làm 
bằng bùn, cát, thì trước sau gì căn nhà lầu kia 
cũng bị sụp đổ. Tuy có tầm mức quan trọng như 
vậy, nhưng lại ít có sách vớ nói về Vô Ngã cùng 
những cách thức tu tập. 


1/NGŨ UẦN 


Hiểu Vô Ngã hay nói chuyện Vô Ngã 
không có nghĩa là thành A La Hán liền đâu nhé 
bạn! Hiểu là một chuyện, tu tập chúng đắc là 
một chuyện khác. Ở đây không có chuyện "kiến 
tánh thành Phật". 

Theo giáo lý Nguyên Thủy thì tất cả các 
pháp đều có, trừ cái Ta (ngã), vì cái Ta chỉ là một 
ảo tưởng (illusion), một giả danh (désignation) 
của năm uấn. Nhưng năm uấn là gì? Là Phật tử 
lâu năm chắc chắn bạn biết năm uấn là gì, nhưng 
ở đây tôi xin định nghĩa lại. 


49 


Năm uấn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Uấn (P. Khanda, Skt. Skandha) Tiếng Pháp dịch 
là agrégat có nghĩa là một nhóm, một khối, một 
tổng hợp. 

* Sác uấn: Tức thân thể con người, được 
cấu tạo bởi bốn đại (đất, nước, gió, lửa), nếu kể 
chi tiết thì gồm 32 thứ: tóc, tai, mũi, lưỡi, tim, 
gan, ruột, phổi, xương, gân, máu, thịt,v.v ... Sắc 
uấn tương đối cụ thể, dễ nhận biết nên không 
cần nói nhiều . 

* Thọ uấn: Là những cảm thọ (sensation) 
phát sinh do sự tiếp xúc giữa sáu căn (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ú) và sáu trần (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). Có sáu loại thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, 
tủ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Tính chất của 
năm loại thọ đầu có thể là: lạc (dễ chịu), khổ 
(khó chịu), xả (không khổ, không sướng). Riêng Ú 
thọ, theo Duy Thức, có thể có năm tính chất: lạc, 
khổ, xả, ưu (buồn) và hủ (vui). 

Khi mắt nhìn lên mặt trời bị chói và nhức, 
đó là nhãn thọ khổ. Khi tai nghe nhạc êm dịu, 
thoải mái, muốn nghe nữa, đó là nhĩ thọ lạc. Khi 
nghe tin người thân chết, sanh ra buồn khổ, đó là 
ý thọ ưu. 


50 


* Tưởng uấn: Tưởng (P. Sanna, Skt. 
Samjna) được dịch là tri giác (perception) có 
nghĩa là sự biết (tri) của các giác quan (căn). Tri 
giác được phát sanh do sự tiếp xúc giữa sáu căn 
và sáu trần. Và như thế cúng ta có đến sáu loại 


tưởng. 
Mất thấy sắc. Sự thấy của mắt gọi là nhãn 
tưởng. 


Tai nghe tiếng. Sự nghe của tai gọi là nhĩ 
tưởng. 
Mũi ngửi mùi. Sự ngửi của mũi gọi là tỷ 


tưởng. 
Lưỡi nếm vị. Sự nếm của lưỡi gọi là thiệt 
tưởng. 


Thân xúc chạm vật. Sự xúc chạm của thân 
gọi là thân tưởng. 

Ý biết các pháp. Sự biết của Ý gọi là Ú 
tưởng. Chữ Ý ở đây là ý căn (manas, organe 
mental) và các pháp là những gì thuộc tâm linh 
như: ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng... 

Những sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết ở 
đây chưa tạo nghiệp, vì nó không có khả năng 
tác ý mà chỉ là sự cảm nhận đơn thuần, vô tư của 
sáu căn đối với sáu trần. Nếu nói theo Duy Thức 


51 


thì nó có thể được xem như là hiện lượng 
(pratyaksapramana). 

Tới đâu cần định nghĩa lại vài danh từ 
thông dụng: ý thức, ý niệm, Ú tưởng, Ú nghĩ. Bốn 
danh từ nàu đều liên quan đến Ý, túc Ú căn 
(manas). Trong ngôn ngữ việt nam, khi nói đến 
chữ "ú nghĩ ", ta có thể hiểu theo hai chiều: chủ 
thể (sujet) và đối tượng (objet). 

1/ Chủ thể: Ý căn (chủ thể) suy nghĩ (động 
từ). 

2/ Đối tượng: Ý nghĩ (danh từ) là những 
điều do Ý căn nghĩ ra. 

Thông thường chữ "ý nghĩ" được hiểu theo 
nghĩa thú hai. 

Ý niệm và ú tưởng cũng vậu. 

Ý niệm có thể được hiểu là : 

1/ Ý căn ghi nhớ (se souvient!). 

2/ Những điều ghi nhớ (souvenir) bởi Ý căn. 


Ý tưởng có thể được hiểu là : 
1/ Ý căn thâu nhận (percoit). 





! ở đây giảng theo kiểu chiết tự nên tôi thêm vào một loại từ ngữ 
thứ hai (Pháp văn) để bạn đọc dễ hiểu hơn. 


ĐC 


2/ Những điều thâu nhận bởi Ý căn 
(perception). 

Khi Ý-tưởng-một điều gì đó, chúng ta cho 
cái "điều-gì-đó" là ú tưởng. 

Khi Ý-nghĩ-một điều gì, chúng ta cho cái 
"điều-gì" nàu là ý nghĩ. 

Khi Ý-niệm-một điều gì, chúng ta cho cái 
"điều-gì " này là ý niệm. 

Ý tưởng, Ú nghĩ, ý niệm thường được chúng 
ta xem là những sản phẩm của Ý, do Ý tạo ra. 
Nhưng thực ra chúng không phải là sản phẩm 
của Ý mà là những đối tượng của sự tưởng, nghĩ, 
niệm của Ý. 

Thay vì hiểu ý tưởng là sự tri giác của Ý, 
chúng ta lại cho ý tưởng là một sản phẩm của Ý, 
đồng nghĩa với tư tưởng. Để tránh trường hợp 
khó xử nàu, chúng ta có thể tạm gom cả ba thú: 
ý tưởng, ý nghĩ, ý niệm, đối tượng của ú thành 
một loại: ý trần. Chữ ý trần này chỉ là một thuộc 
phần của pháp trần tức đối tượng tổng quát, bao 
la của Ý. 

Về tưởng uấn, đa số thường hiểu là tưởng 
tượng (imaginer). Tưởng tượng là gì? Ố đây có 
hai nghĩa: thụ động và tác Ú. 


53 


1/ Nghĩa thụ động: Tưởng là sự cảm nhận, 
thâu nhận, ghi nhận của sáu căn còn gọi là tri 
giác. Tượng là những hình tượng, hình ảnh thuộc 
tâm linh. 

Thí dụ: bất chợt có những hình ảnh (tượng) 
thuộc quá khứ như núi, sông, người, vật, v.v... 
hiện hành trong tâm. Khi những hình ảnh này 
khởi lên và Ý (căn) thâu nhận (percoit) nó, thì đó 
gọi là tưởng tượng. Nói cho rõ hơn là Ý (căn) 
tưởng (cảm nhận) những hình tượng. Ố đâu 
không có sự tác ú. Ngược lại, nếu cố nhớ, moi 
đầu, moi óc, hình dung lại hình ảnh, thì đó là 
một sự tác ý, cố ý thuộc về hành nghiệp 
(karman). Và khi hình ảnh này hiện ra trên mặt ú 
thức thì có sự thâu nhận (tưởng). Trong trường 
hợp này phải nói là Ý-nghĩ-niệm-tưởng-ý trần, 
túc là có sự suy nghĩ, cố nhớ làm hiện hành ra 
những hình tượng và từ đó có sự nhận biết 
(tưởng). 

2/ Nghĩa tác ý: Tưởng tượng là tạo ra trong 
tâm trí hình ảnh của những sự vật đã tác động 
vào giác quan, hoặc hình ảnh của những sự vật 
mới lạ chưa xảy ra. 


54 


Theo ngôn ngữ thông dụng thì tưởng tượng 
mang nghĩa thứ hai, túc tác ý. Như vậy tưởng 
tượng (imaginer) là một tác động từ ý nên có thể 
tạo nghiệp. Còn tưởng (percevoir) của tưởng uấn 
là một động từ cảm nhận nên chưa tạo nghiệp. 

Chữ tưởng (samjna) của tưởng uấn, thấu có 
vẻ giản dị nhưng cho tới bây giờ, nó vẫn chưa 
được giảng giải và dịch nhất định là gì. Những 
điều vừa nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân, nên 
không chắc là đúng. Ai cũng có thể cho những 
điều mình hiểu là đúng nhưng không có quyền 
bắt người khác phải tin và nghe theo mình. Vì 
thấy đúng hay sai chỉ là chủ quan tương đối. Sau 
đây tôi xin liệt kê vài dịch từ về chữ tướng 
(samjna) trong các tác phẩm Việt ngữ để bạn đọc 
tùy ớ lựa chọn. 

- Trong sách "Vấn đề nhận thức trong Duy 
Thúc Học" của thầu Nhất Hạnh, tr.79, nói về 5 
uấn, dịch chữ tưởng là các khái niệm (concepts). 

Trong Kinh "Pháp Ấn" do thầy Nhất Hạnh 
dịch và chú giải, tr.28, dịch tưởng là tri giác 
(perception). 

Trong "Câu Xá Luận Cương Yếu " của thầu 
Đúc Niệm, tr.40, dịch tưởng (uẩn) là nhận thức 


55 


tổng hợp của các cảm giác đưa đến tưởng nhớ, 
nghĩ ngợi. 

Trong Phật Học Tù Điển của Đoàn Trung 
Còn, tập 3, trang 1093, dịch tưởng (uấn) là tư 
tưởng, sự tưởng tượng nơi tâm trí. 

Ngoài ra đa số đều dịch tưởng (uấn) là 
tưởng tượng, tưởng nhó. 

Đến đây bạn đọc có thể ngạc nhiên hỏi lại 
tôi rằng: "Tưởng tượng không thuộc tưởng uấn, 
thế nó thuộc cái gì ?" 

Trong pháp số Phật học, có nhiều danh từ 
giống nhau, nhưng ú nghĩa lại khác, tùy trường 
hợp, vị trí và bối cảnh. Theo tôi, chữ tưởng trong 
ngũ uấn, không có nghĩa là tưởng tượng, nó chỉ 
có nghĩa là tri giác. Trong tâm lớ học Phật giáo có 
nói đến tưởng (P.Sanna, Skt.Samjna) như là một 
tâm sở trong 51 tâm sở (caittas) của Duy Thức, 
hoặc 52 tâm sở (cetasika) của A Tỳ Đàm 
(Abhidhamma), hoặc 46 tâm sở của Câu Xá Hữu 
Bộ (Abhidharmakosa). Trong phạm vi này, nó có 
thể được xem là tưởng tượng (imaginer), vì có sự 
tác ý và như vậu nó thuộc về hành uẩn. 

- Trong "Vấn đề nhận thức trong Duy Thức 
học", tr.66, nói về tưởng (tâm sở) như sau: Tưởng 


56 


là động tác của trí năng trên ảnh tượng thu nhận 
được, nói một cách khác hơn, là sự cấu tạo thành 
khái niệm. 

- Trong Phật Học phổ thông, khóa thứ IX, 
tr38, nói giản dị hơn: Tưởng là nhớ tưởng. 
Nghiệp dụng của nó là bịa đặt những danh từ để 
kêu gọi. 

Tóm lại khi nói về tưởng, bạn đọc nên cân 
nhắc xem mình muốn nói về tưởng uấn hay 
hành uẩn. Vì nếu thuộc tưởng uấn thì chưa tạo 
nghiệp, còn nếu thuộc hành uấn thì tạo nghiệp. 

Nãy giờ chưa nói về ý thức, vì nó thuộc 
thúc uấn, sẽ được bàn đến sau. 

* Hành uấn: Là một tổng hợp của những Ú 
nghĩ lưu chuyển. Hành có nghĩa là đi, là làm, là 
tiếp tục, là chuyến. Tiếng Pháp dịch là formations 
mentales. Khi Ý căn hoạt động phối hợp với các 
tâm sở, kết quả của sự hoạt động này cho ra 
những Ú nghĩ, hay nói chung là tất cả ý trần, đối 
tượng của B1 tâm sở. Như vậu hành uấn bao 
gồm cả 51 tâm sở (caiftas, facteurs mentaux) và 
cùng những đối tượng của nó. 

Năm mươi mết tâm sở là: 

- Năm biến hành: xúc, tác ú, thọ, tưởng, tư. 


57 


- Năm biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, 
định, huệ. 

- Mười một thiện: tín, tàm, quớ, vô tham, vô 
sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, 
hành xả, bất hại. 

- Sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, 
mạn, nghi, ác kiến. 

- Hai mươi tùy phiền não: phẫn, hận, phú, 
não, tật, xan, cuống, siếm, hại, kiêu, vô tàm, vô 
quí, trạo cứ, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng 
dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 

- Bốn bất định: hối, miên, tầm, tư. 

Để biết nhiều hơn, bạn có thể nghiên cứu 
về Duy thúc hoặc A Tỳ Đàm. 

* Thức uâấn : Thức (P.Vinnãna, Skt.Vijnãna) 
là sự nhận thức, phân biệt, hiểu biết. Tiếng Pháp 
dịch là conscience hay discernement. Theo giáo 
lớ Nguyên thủy thì thức được phát sinh do sự tiếp 
xúc giữa sáu căn và sáu trần. Và như vậu chúng 
ta có sáu loại thức. 

Nhãn thúc là cái biết của mắt khi nhìn thấu 
cảnh trần. 

Nhĩ thúc là cái biết của tai khi nhìn thấy âm 
thanh. 


58 


Tỷ thức là cái biết của mũi khi ngửi thấu 
mùi hương. 

Thiệt thức là cái biết của lưỡi khi nếm vị. 

Thân thức là cái biết của thân khi xúc chạm 
đồ vật. 

Ý thức là cái biết của Ý khi nhận thức Ú 
trần. 

Đến đây, chắc hắn bạn đọc đã để ú, từ lúc 
nói về Tưởng uẩn, tôi đã dùng chữ Ý đi đôi với 
căn. Đó là để phân biệt Ý căn (Manas) với Ý thức 
(Mano- vijnãna). Ý căn là một bộ phận tâm linh 
(organe mental) mà từ nơi đó làm phát sinh ra sự 
nhận thức. Sự nhận thúc này gọi là Ý thức 
(conscience mentale). 


* Sự khác biệt giữa Tưởng và Thức 

Tưởng là tri giác, túc sự biết của các giác 
quan. Thúc cũng là sự biết của sáu căn, vậu hai 
cái biết nàu giống hay khác? 

Cái biết của Tưởng có tính chất cảm nhận 
đơn thuần, vô tư, trong khi cái biết của Thức lại 
có tính chất phân biệt, khái niệm. Để dễ hiểu, xin 
lấy thí dụ về một em bé (ngây thơ), một anh thợ 
săn và một đồng tiền vàng. Khi đi đường, nếu em 


59 


bé nhặt được một đồng tiền vàng, em sẽ chỉ thấu 
đó là một vật tròn, mỏng, màu vàng, có hình vẽ 
xinh xắn, có thể trở thành một món đồ chơi của 
em. Em không hề hay biết gì về giá trị của đồng 
tiền. Sự "thấu" đồng tiền vàng của em bé được dụ 
cho Tưởng. Ngược lại, đối với anh thợ săn thì 
khác. Khi thấy đồng tiền vàng, anh ta liền biết đó 
là một đồng tiền vàng cùng với giá trị của nó. Với 
tiền nàu anh sẽ mua được tất cả thú gì anh thích. 
Sự "thấu" đồng tiền vàng của anh thợ săn này dụ 
cho Thức. 


Đúng ra theo giáo lú Nguyên thủy thì chúng 
ta có thể ngưng ở đây, sau khi đã định nghĩa 
năm uấn. Nhưng đa số thường không rõ sự khác 
biệt giữa Tâm,Ý và Thức nên tôi sẽ tạm mượn 
một ít giáo lớ của Duy Thức, trong đó phân biệt 
chỉ tiết về Tâm, Ý và Thúc. 

Vẫn biết mục đích của tập sách này là nói 
về Vô Ngã chứ không phải Duy Thức, nhưng cái 
Ngã là một tổng hợp phúc tạp, cấu tạo bởi năm 
uấn, trong đó thủ phạm chấp ngã nằm trong 
Thúc uấn. Nói về thúc uấn, không gì đầu đủ chi 


60 


tiết hơn Duy Thức. Đây là lớ do thú hai cần phải 
nói một chút về Duy Thức. 

Theo Duy Thúc thì Thúc uấn (vijnãna 
skandha) bao gồm Tâm (citta), Ý (manas) và 
Thức (Vijnãna). Tâm được xem là thức thứ 8, Ý 
được xem là thức thứ 7, Thúc túc là 6 thức đầu 
được kể ở trên. 

Sau đâu chỉ xin lược nêu về ba thức: thứ 8, 
thứ 7 và thứ 6. 

Thức thứ 8, có tên là Tàng thức hay A lại 
Da thức (Alaya-vijnãna). Thúc này có 3 nghĩa: 

a/ Năng tàng: Thức này chúa đựng, gìn giữ 
chúng tử (bija) của các pháp. 

b/ Sở tàng: Sở tàng ở đâu không có nghĩa là 
bị chứa, mà có nghĩa là Thức này bị ươm ướp 
(parfumé) bởi chính những chủng tử được chứa 
trong nó. 

c/ Ngã ái chấp tàng: Thức này bị thức thú 7 
(manas) bám víu và chấp làm Ta. 

Thể và dụng của thức này sâu rộng vô 
cùng, chúng ta không thể thấu hiểu bằng ý thức 
thông thường được. Nó chính là nền tảng cho 7 
thúc kia phát sinh. Tánh chất của nó là vô phú vô 
kú, có nghĩa là không bị che lấp bởi vô minh, 


61 


nhưng cũng không thiện, không ác. Như vậy nó 
không phải là thủ phạm chấp ngã. 

* Thức thứ 7 tên Mạt Na (manas-vijnãna). 
Nó là Ý căn (organe mental) túc là căn cứ, nơi 
phát sinh ra ý thức (conscience mentale). Cũng 
như mắt là nhãn căn, nơi phát sinh ra nhãn thúc. 
Thức này còn có tên là "Truyền tống thức" vì nó 
công năng truyền các pháp hiện hành vào Tàng 
thức và tống đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện 
hành. Thức này được xem là thủ phạm chính của 
sự chấp ngã. Sự chấp ngã của nó thuộc loại "câu 
sinh ngã chấp" túc sự chấp ngã sinh ra cùng lúc 
với thân mạng. Sự chấp ngã này rất khó diệt trừ. 
Mạt Na thường tương ưng với bốn căn bản phiền 
não là: ngã si (avidua), ngã ái (atmasneha), ngã 
kiến (atmadrsti), ngã mạn (asmimana). Ngã si 
chính là vô minh, ngã ái là sự thương vêu, ái 
luyến cái Ta, ngã kiến là cái thấu sai lầm về ngã, 
ngã mạn là sự kiêu ngạo cho cái Ta cao cả hơn 
hết. 

Hai thúc A lại Da và Mạt Na hằng chuyển 
không bao giờ gián đoạn, ngay cả khi cá nhân đã 
chất. 


62 


* Thức thứ 6, gọi là Ý thúc (mano-vijnãna). 
Khi Ý căn tiếp xúc với pháp trần làm phát sinh ra 
sự nhận thức, sự nhận thức này được gọi là Ỹ 
thúc. Ý thức có ba hình thái nhận thức: hiện 
lượng, tớ lượng và phi lượng. 

- Hiện lượng: sự nhận thúc trực tiếp, vô tư, 
chưa trải qua suy luận, phân biệt. 

- Tử lượng: sự nhận thức qua suy luận, 
phân biệt. 

-Phi lượng: Khi hai sự nhận thúc trên (hiện 
lượng hoặc tủ lượng) phản ảnh sai lầm về thực tại 
thì gọi là phi lượng. Thí dụ trong đêm tối , thấu 
sợi dâu tưởng là con rắn. 

Trong tám thúc, duy có thức thứ 6 này là 
lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết. Trong Bát Thức 
Quy Củ tụng khi nói về Ý Thức có câu: "Độc hữu 
nhút cá tối linh lụ" nghĩa là riêng có một cái thúc 
rất lanh lẹ. Suy nghĩ làm việc phải, thúc này đúng 
đầu, tính toán tạo nghiệp ác thì nó cũng hơn cả 
(công vi thủ, tội vi khôi). Về tội thì thức này cũng 
chấp ngã và chấp pháp. Nhưng sự chấp ngã của 
nó là "phân biệt ngã chấp", tức chấp ngã do nhận 
thức phân biệt sai lầm mà ra. Sự chấp ngã nàu 


63 


tương đối dễ loại trừ. Sau này tu tập về Vô Ngã, 
chúng ta sẽ rất cần đến thúc thú 6 nàu. 


Đến đây sự định nghĩa về năm uấn có thể 
được xem như tạm đủ. Năm uấn, còn gọi tắt là 
thân tâm hay danh sắc (nama rupa), tuy được liệt 
kê thành từng phần, nhưng thật ra chúng hoạt 
động rất chặt chế, không thể tách rời được. Thí 
dụ khi bị đau răng: răng thuộc về thân (sắc uấn), 
đau thuộc khổ thọ (thọ uấn), cảm biết có sự đau 
thuộc tưởng uấn, biết rõ đó là đau răng thuộc 
thúc uấn, và mỗi khi thúc làm việc đều có sự 
tương ưng, trợ giúp của các tâm sở, do đó hành 
uấn cũng có trong cuộc. 


2/ CHÁP NGÃ 


Chúng sinh trôi lăn trong sinh tử chỉ vì vô 
minh lầm tưởng có một cái Ta hiện hữu, rồi bám 
vào nó, biến nó thành bản ngã, thành cái Ta 
(tôi). Nhưng sự thật cái Ta chỉ là một ảo ảnh, 


64 


một giả danh. Thế nào là ảo ảnh (mirage)? Khi 
đi trong sa mạc, đói khát, nhìn xa thấu có ao 
nước nhưng khi chạy lại gần thì chắng thấu gì cả. 
Ao nước là một ảo ảnh của sóng nắng, nó ảnh 
hiện như có mà kỳ thực là không. Cũng vậy, con 
người luôn luôn cảm thấy như có một cái Ta 
(hiện hữu), nhưng nếu tìm kỹ lại thì sẽ không 
thấy. Vì sao? Vì nó chỉ là một ảo tưởng, một giả 
danh, danh từ tạm lập (nom désigné) của một 
hợp thể năm uấn. Tất cả mọi người đều cho 
rằng cái Ta thật có và xem đó là điều hiển nhiên, 
nhưng đây là một tà kiến, một cái thấy sai lầm, 
nguyên nhân chính gây ra khổ đau và luân hồi. 


Trong kinh luận có nói đến 62 tà kiến về sự 
chấp ngã, nhưng chung quy cũng không ngoài 
năm uẩấn. Đó là chấp: 

1/ Sắc là Ta 

2/ Sắc nằm trong Ta 
3/ Ta nằm trong sắc 
4/ Ta có sắc. ˆ 





? Prajnapäramita, E.. Lamotte, quyển IV, tr.1999 


65 


1/ Chấp sắc là Ta: Cho thân tứ đại, đầu, 
mắt, tau, chân,... là Ta. Khi thân đi thì cho là Tôi 
(Ta) đi. Khi miệng ăn thì nói là tôi ăn. Khi chân 
tay làm việc thì nghĩ là tôi làm. Nhìn trong gương 
thấu mặt đẹp, cho là tôi đẹp. 

2/ Chấp sắc nằm trong Ta: Cho sắc là một 
phần nhỏ nằm trong cái Ta (lớn). Thí dụ như nói 
"chân tôi đau " tức chân là một phần của tôi. 

3/ Chấp Ta nằm trong sắc: Cho Ta là một 
phần nhỏ của sắc, tức sắc lớn hơn Ta. Thí dụ 
như nói "Tôi đau bụng " túc Tôi nằm trong sắc 
(bụng). 

4/ Chấp Ta có sắc: Cho Ta là cái gì ở 
ngoài sắc và là chủ của sắc. Thí dụ như nói "Tôi 
phải săn sóc cái thân", vì cái thân là của tôi, danh 
từ chuyên môn gọi là ngã sở, tức là thuộc về ngã. 


Trên đây là bốn điều lầm chấp về sắc uấn. 
Đối với bốn uấn còn lại cũng lầm chấp như trên, 
chỉ thay thế thọ, tưởng, hành, thức vào chữ sắc. 
Như thế có 20 sự lầm chấp về năm uấn; 20 sự 
lầm chấp này xảy ra trong cả ba thời : quá khứ, 
hiện tại, vị lai. Thí dụ chấp cái sắc (thân) hôm 
qua là Ta, cái sắc hôm nay cũng là Ta và cái sắc 


66 


ngày mai cũng vẫn là Ta. Như vậy là có 60 (20 x 
3) sự lầm chấp (tà kiến). Thêm vào hai lầm chấp 
nữa là chấp thường và chấp đoạn: cho cái Ta nàu 
thường còn vĩnh cứu hoặc mất hắn sau khi chết. 
Trên đây là 62 tà kiến về Ngã (satkauadrsti). Bạn 
đọc nên ngẫm nghĩ lại và kiểm chúng trong đời 
sống hằng ngày hoặc những lúc thiền quán, xem 
mình chấp ngã kiểu nào và chấp cái gì là Ngã. 

Muốn tu hành giải thoát phải ý thức được 
mình có bệnh chấp ngã, vì bệnh nàu nguy hiểm 
hơn bệnh tham, sân, si tăm ngàn lần. Vì chấp 
ngã nên mới sinh ra tham lam dành giật cho cái 
Ta và những cái của Ta. Vì chấp ngã nên có ai 
xâm phạm hoặc trái ý cái Ta thì nối sân lên. Vì 
chấp ngã nên si mê tạo đủ thứ nghiệp cho cái Ta 
sung sướng và bảo vệ cái Ta. Người nào mà cái 
Ta (bản ngã) càng lón thì đau khổ càng nhiều. 
Bởi thế người tu cần phải cố gắng diệt trừ bản 
ngã. 


3/ VÔ CHỦ 


67 


Sự chấp ngã của Mạt Na thức là "câu sinh 
ngã chấp" tức sự chấp ngã cùng sinh ra một lần 
với thân mạng. Nhưng thật ra Mạt Na thúc đã 
chấp ngã trước khi thân mạng được sinh ra. Nó 
lấy kiến phần (darsanabhaga) của A lại Da làm 
đối tượng và lầm cho đó là Ngã. Do đó sự chấp 
ngã này rất là vi tế. Có nhiều người quan niệm 
rằng khi mới sinh ra tánh của con người là thiện 
(nhân chỉ sơ tánh bổn thiện) rồi từ từ lớn lên mới 
nhiễm những tật xấu do xã hội mang lại. Nhưng 
ta hãy quan sát những đứa trẻ mới sinh ra hoặc 
khoảng một hai tuổi, tụi nó cũng biết tranh giành 
đồ ăn hay đồ chơi. Bãy nhiêu đó cũng cho thấy 
là cái ngã của chúng đã hiện hữu rồi, không cần 
phải xã hội hay cha mẹ dạy. Sau khi thân mạng 
được sinh ra, Mạt Na thúc có cơ hội củng cố sự 
chấp ngã của nó, bằng cách gán vào mọi sự vật 
đối tượng cái nhãn hiệu Ta và của Ta. Như mỗi 
lần mở miệng ra nói Ta (Tôi) là một lần củng cố 
thêm sự hiện hữu của cái Ta, trừ trường hợp Ý 
thức biết đó là một quy ước giả lập (langage 
convenftionnel). 

Sự chấp ngã của Ý thúc là "phân biệt ngã 
chấp" tức sự chấp ngã do nhận thức sai lầm mà 


68 


ra. Sự nhận thức sai lầm này là kết quả của vô 
minh quá khứ, còn gọi là si tức sự không thông 
hiểu giáo lú Phật pháp như Tứ Diệu Đế, Tam 
Pháp Ấn (vô thường, khổ, vô ngã)... 

Khi nhìn vào cái thân tứ đại nàu, thay vì 
ghi nhận một cách đúng đắn: "đây là thân", Ý 
thức lại ghi nhận: "Đây là Ta, hoặc đây là thân 
Ta". Khi đi, thay vì ghi nhận như thật: thân đang 
đi, hoặc có một sự đi, Ý thức lại ghi nhận: "Ta 
đang đi". Vì vô minh nên Ý thức luôn thêm chữ 
Ta vào mọi hành động. 

Ý thức tuy cũng chấp ngã, nhưng nó có 
khả năng ghi nhận, phân biệt sự vật đúng như 
thật (uathabhutam). Nếu được học, hiểu, tu tập 
quán chiếu Vô Ngã, đần dà Ý thức sẽ không còn 
ghi nhận sai lầm về sự thật nữa mà sẽ hiểu tất cả 
những sự đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, v.v... 
chỉ là một sự tác động vô chủ của năm uấn. 
Không có một cái Ta nào hiện hữu thực chất 
(substantiel) để làm chủ hay điều khiển năm uấn 
cả. Pháp Thiền Tú Niệm Xú rất có công hiệu 
trong việc thanh lọc và truy luyện Ý thức. Nói 
đến đây, nhớ lại trong quyến "7Ö⁄Èn Tứ Niệm 
Xứ', phần Niệm Thọ, tôi có nhấn mạnh rằng khi 


69 


đau chân, hành giả tuyệt đối không được niệm: 
"Tôi đang đau, hoặc chân tôi đau", mà phải niệm 
"có một cảm giác đau nhức đang phát sanh (nơi 
chân)". Thực thế, làm gì có một cái Tôi nào đau 
chân? Nếu niệm Tôi đang đau, tức chấp cảm thọ 
đau là Ta (bạn đọc xem lại 62 tà kiến về Ngã ở 
trên). 

Ý thúc cần nhận diện cho rõ sự duyên 
khởi vô chủ của năm uấn cũng như của các 
pháp. Để hiểu rõ về vô chủ, ta có thể quán chiếu 
về mưa. Mưa là gì ? Là một hiện tượng thiên 
nhiên, là sự rơi rốt của những hạt nước từ trên 
không xuống đất. Gặp trời nắng, nước trong 
sông, hồ, bốc hơi lên tụ thành mây. Khi khí hậu 
thay đổi nhiệt độ và áp tiết thì mây biến thành 
nước và rơi xuống thành mưa. Những hạt nước 
mưa chảy trở về ao, hồ. Sau đó, nếu gặp trời 
nóng sẽ lại bốc hơi lên và cuộc tuần hoàn lại tái 
diễn. Như vậy mưa chỉ là một phần nhỏ của cả 
cuộc tuần hoàn trên. Không có Ai làm ra mưa Ì 
Mưa là một hiện tượng vô chủ, tức không có ai 
làm chủ hay điều khiển nó. Cũng thế, khi bước 
đi, bạn không nên cho rằng có một cái Ta bước 
đi mà chỉ có một sự bước đi, hay đúng hơn là có 


70 


một cái thân đang bước ởi. Sự bước đi nàu cũng 
là một hiện tượng vô chủ, diễn tiến như một cơn 
mưa vậy. Chỉ có một sự đi chứ không có Ai đi cảl 
Vì sao? Trong tâm có một ú niệm (muốn đi) hiện 
khởi, ý niệm này tác động vào thân khiến cho 
thân di động. Chỉ có một sự di động, biến 
chuyển xảy ra do tác động phối hợp của thân và 
tâm, thế thôi ! Sự kiện này xảy ra "vô chủ". Thế 
nhưng bởi vô minh chấp ngã, Mạt Na thúc cộng 
tác với Ý thức, gán vào sự hiện vô chủ đó một 
ông chủ, tức cái Ta: "Ta đi". 

Thân tứ đại vô chủ, và năm uấn cũng vô 
chủ. Cái thân này khi nó bệnh hoạn đau nhức thì 
nó cứ đau nhức, đâu có ông chủ nào ra lệnh cho 
nó đau nhức. Khi nó già thì cứ già, đâu có ông 
chủ hay cái Ta nào có thể nói nó đừng già. Khi 
gặp hoạn nạn tai ương thì nó cứ suy nghĩ, lo âu, 
mất ăn, mất ngủ, nhiều khi Ta muốn nó đừng lo 
nghĩ nữa nhưng nó đâu có nghe lời Ta. Như vậu 
chúng tỏ rằng Ta đâu phải là chủ của nó. Ấu vậu 
mà ai nấy đều tin và chấp rằng Ta là chủ của 
thân và tâm. 

Ngay nơi năm uấn này đã có một sự chấp 
Ta rồi, và tệ hại hơn nữa, khi đối đầu với thế giới 


7] 


bên ngoài, tiếp xúc, xưng hô, chúng ta không thể 
nào không dùng chữ Ta. Vì nếu bỏ, không dùng 
chữ Ta nữa thì ăn nói làm sao bây giờ? Làm sao 
phân biệt được đâu là anh, đâu là tôi? Đến đâu 
bạn đọc cần nhận định rõ có hai loại Ta (ngã): 

1/ Một cái Ta dường như hiện hữu độc 
lập, tự tánh (le Je intrinsèque) không tùy thuộc 
vào nhân duvên bên ngoài, giữ vai trò chủ động, 
sai khiến năm uấn. 

2/ Một cái Ta giả lập (le Je désigné) trên 
năm uấn để chỉ định, phân biệt, xưng hô cho 
một cá nhân trong môi trường xã hội, cộng đồng. 
Nó là một danh từ quụ ước (convenfion) rất cần 
thiết cho đời sống hằng ngày, thuộc Tục Đế 
(vérité relative). 


Thông thường, vì ít khi nào để ý xem cái 
Ta hiện hữu kiểu nào, có mấy loại, nên chúng ta 
chấp lẫn lộn cả hai loại trên. Trong hai cái Ta thì 
cái Ta dường như hiện hữu độc lập tự tánh là 
một tà kiến cần phải giải trừ, vì thực sự nó chưa 
và sẽ không bao giờ hiện hữu (exister). Còn cái 
Ta giả lập là một quy ước tục đế, nó vô hại một 
khi đã thấu hiểu Vô Ngã. Các vị A La Hán, Bồ 


1 


Tát, sau khi chứng ngộ vẫn tiếp tục dùng chữ Ta 
(tôi) để xưng hô hay nói chuyện với người khác, 
nhưng trong tâm của các ngài không còn bám víu 
vào một cái Ta, không còn bóng dáng của một 
cái Ta hiện hữu độc lập. Tuy cái Ta giả lập này 
tự nó không phải là một tà kiến, nhưng nếu 
không hiểu Vô Ngã thì mỗi lần dùng đến nó như 
nói: Tôi ởi, tôi làm, tôi nói, v.v... chúng ta lại vô 
tình củng cố thêm sự chấp ngã sâu dày từ đời vô 
thi. 

Nói đến đây xem như xong phần "Chư 
pháp Vô Ngã". Chúng ta có thể chuyển sang nói 
chuyện theo Đại thừa để thay đổi không khí. 


4/ CÓ HAY KHÔNG? 


Đa số hay ưa chuộng Bát Nhã, thích tu 
theo "Không", ít khi nào nói đến "Có", xem "Có" 
như một tà kiến, rất kụ không được nói đến, vì 
nếu nói đến có thể bị liệt vào Tiểu thừa chấp 
pháp. "Không" và "Có" là hai khái niệm đối đãi 
tương sinh. Nếu không có "Không" thì sẽ không 


73 
có "Có". "Không" và "Có" giống như hai mặt của 
một đồng tiền, làm sao có thể tách rời được? 

Nhưng trước khi nói chuyện Có và Không, 
thiết nghĩ cần phải xác định lại ý nghĩa cũng như 
vị trí của hai chữ này. Như ở phần trước, khi nói 
đến Vô Ngã, cần phải hiểu Ngã là gì? Ta là gì? 
Chấp ngã là chấp ngã cái gì? Có là có cái gì? 
Không là không cái gì? Cũng cùng một danh từ 
mà nói theo trong Đạo thì một nghĩa, theo ngoài 
đời thì lại một nghĩa khác. Do đó khi nói chuyện, 
nhất là chuyện Đạo, cần xác định lại phương 
diện vị trí hoặc theo Chân đế tuyệt đối 
(paramartha) hoặc theo Tục đế tương đối 
(samvrti) hoặc Tánh (svabhava) hoặc Tướng 
(laksana). Vẫn biết Tánh không rời Tướng, Tướng 
không rời Tánh, nhưng nếu nói lẫn lộn thì sinh ra 
nhiều hiểu lầm. 

Thông thường chữ "Có" có nghĩa khẳng 
định (affirmation) “Không” là phủ định 
(négation). Thí dụ hỏi: Anh có đi chơi không? 
Câu trả lời sẽ là hoặc Có hoặc Không. Trong 
trường hợp này "Có", "Không" là một trợ động từ 
(verbe auxiliaire), vì "có" là có cái gì? Có (ổi 
chơi). "Đi chơi" là động từ chính. Ngoài ra chữ 


74 


"Có" trong tiếng Việt có thể hiểu như một động từ 
(verbe). "Có" (posséder, avoir) như sở hữu, có 
được: "Tôi có hai căn nhà". Chữ "Có" còn có 
nghĩa là có mặt, hiện hữu (exister) như: Cái bàn 
có hay không? "Không" là một danh tù đối lập 
của "Có". Dù được dùng như trợ động từ hay 
động từ chính, chữ "Có và Không" vẫn không 
nằm ngoài hai nghĩa "Khẳng định" và "Phủ định". 
Nhưng khẳng định là khắng định cái gì? Phủ định 
là phủ định cái gì ? Không thể khẳng định hay 
phú định suông được! Do vậy, "Có và Không" 
cần phải đi đôi với một túc từ (complément) mới 
đủ nghĩa. Song le, trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta có thể bỏ rơi túc từ cũng không sao, vì 
trong nội dung câu chuyện ta vẫn có thể hiểu 
được. Nhưng trong Đạo, lời Kinh thường được 
dịch theo lối Hán-Việt, và nếu không dùng theo 
văn phạm Việt Nam thì sẽ gây nhiều hiểu lầm. 
Đó là trường hợp chữ "Không" của Bát Nhã : 

"Sắc tức thị không, Không tức thị sắc!" 

"Cái bàn có hay không?" 

- - Cái bàn có mà không! 

- _ Nói như vậy ai mà hiểu cho nổi! 


75 


Chữ Không ở đây nó không phải đối lập 
với Có nữa mà nó phủ định chuyện khác. 

Xưa kia, Thần Hội đến viếng Lục tổ Huệ 
Năng. Tổ có nói câu : 

- Ta thấy mà cũng chắng thấu! 

- Thấu là thấu lỗi lầm nơi tâm mình, chẳng 
thấy là không thấy những việc phải quấy của 
người khác. 

Ố đâu đối tượng của thấy và chẳng thấu 
không phải là một mà là hai thứ khác nhau. 
Cũng thế "Cái bàn có mà không !" là nghĩa làm 
sao? 

Cái bàn có mà không có thật! Danh từ "có 
thật" có hai nghĩa, tùy theo Đạo hay theo Đời. 
Theo Đời, những gì mắt thấu, tai nghe, tay sờ mó 
được thì gọi là có thật. Theo Đạo Phật thì danh 
từ có thật không có nghĩa như vậy. "Có thật" có 
nghĩa là có thật tánh, có tự ngã, tự tánh. Thí dụ: 
Nếu cái bàn có thật thì dù có đem nó ra băm 
chẻ, thiêu đốt thì nó vẫn là cái bàn, không thay 
đổi. Trải qua một trăm tử năm, không cần ai làm 
ra nó, không cần ai tạo ra nó mà tự nó vẫn là cái 
bàn thì đó gọi là có thật. Nhưng thực tế, nếu đem 
cái bàn ra băm chẻ, thiêu đốt, nó sẽ không còn là 


76 


cái bàn nữa, và như vậy theo đạo Phật thì cái 
bàn không có thật (nexiste pas vraiment). Không 
có thật còn có nghĩa là không có tự tánh (nayant 
pas de nature propre). 

Cái bàn có mà không có thật đồng nghĩa 
với cái bàn có hình tướng mà không có tự tánh. 
Chữ "Có" ở đây có nghĩa hiện hữu (exister) chứ 
không phải sở hữu (avoir). Cái bàn có hiện hữu 
chứ đâu phải không, vì ai nấy đều nhìn thấy nó. 
Nó do nhiều nhân duyên hợp lại như gỗ, định, 
cưa, búa, v.v... mới thành. Vì do nhân duyên hợp 
nên không thể tự có một mình được. Sự không 
thể tự có một mình được gọi là không có tự tánh. 

Như vậy khi nói "cái bàn có mà không", chữ 
"có" và "không" ở đây không phải là hai danh từ 
đối đãi trực tiếp như chúng ta thường hiểu mà 
chữ "có" nó khẳng định một chuyện (có hiện 
hữu) và chữ "không" lại phủ định một chuyện 
khác (không có tự tánh). 

Để tránh trường hợp lầm lẫn cho "có" là đối 


lập của "không" chúng ta có thể thay thế chữ "có" 


bằng chữ "ảnh hiện" (apparaitre). Về chữ "ảnh 
hiện", có một thí dụ rất hay trong số mười thí dụ 


đỹ 


nói về pháp không của Kinh Đại Bát Nhã, đó là 
ảo ảnh về sóng nắng (mirage). 

Khi đi trong sa mạc, đói khát, nhìn đằng xa, 
ta thấu có một ao nước. Mừng rỡ chạy vội đến. 
Nhưng khi đến nơi thì chẳng còn thấy ao nước 
nào cả !_ Ao nước rõ ràng hiện bày trước mắt, 
nhưng khi tìm lại thì không thấy. Vậy ao nước có 
hay không có? Nếu bảo là có, vậy sao tìm không 
thấy? Nếu bảo là không thì sao mắt lại thấy? Vậu 
phải trả lời làm sao đâu? Có hai cách: 

1/ Vừa có vừa không. 
2/ Không có cũng không không. 

Thật ra, không có cũng không không đồng 
nghĩa với vừa có vừa không. Hai cách trên chúng 


all 


ta không nên dùng vì nó hơi "Thiền" quá! Nhiều 
khi chính chúng ta không hiểu mà làm cho người 
khác cũng không hiểu luôn. Nói chuyện mà 
không ai hiểu ai thì cuộc nói chuyện trở thành vô 
ích. Cách cuối cùng là nên trả lời dài dòng nhưng 
đầu đủ ú nghĩa, tức là: Ao nước có ảnh hiện 
nhưng không có thật - Đây chính là Sắc tức thị 
Không. Ao nước tuy không có thật nhưng vẫn 
ảnh hiện - Không túc thị Sác. 


78 


Theo Chân Đế tuyệt đối thì các pháp không 
có thật, không có tự tánh, không thể nắm bắt, 
nên không sinh, không diệt, tương ưng với chữ 
Chân Không. Nhưng Chân Đế không la Tục Đế. 
Các pháp tuy không có thật, không có tự tánh, 
nhưng chúng vẫn duyên khởi, vẫn ảnh hiện và 
vẫn diệu hữu. 

Thế nào là tuyệt đối, là tương đối? Sau một 
cuộc truy lùng, tìm kiếm cùng cực tới múc tối hậu 
(recherche ultime) mà ta thấu được một điều gì 
thì điều nàu được xem là tuyệt đối (ulime).Như 
thí dụ trên: Sau khi tìm kiếm ao nước trong sa 
mạc, ta không thấy gì cả. Sự không thấy gì cả là 
một cái thấu tuyệt đối, còn có nghĩa là tối hậu. 

Lúc sống bình thường, không cần tìm liếm, 
quán chiếu mà vẫn thấu, cái thấy nàu được xem 
là tương đối (relative) tựa như thấu ao nước trong 
sa mạc. 

Cái thấu tương đối (vue relative) đều được 
mọi người chấp nhận dễ dàng như: lửa nóng, 
nước lạnh, đàn ông, đàn bà, nhà, cửa, v.v... 
không cần tu hành gì mà cũng thấu được nên gọi 
là Tục đế (vérité conventionnelle). Cái thấy tuyệt 
đối (vue ultime) là cái thấy của các bậc tu hành, 


79 


trải qua thời gian quán chiếu mới nhận ra, và nó 
có khả năng dẹp trừ vô minh và đưa đến giải 
thoát nên gọi là Chân đế (vérité ultime). 

Vô Ngã, tức không có cái Ta (tự tánh) thuộc 
Chân đế, cái Ta (giả lập) thuộc Tục đế. 


S0 


6l 


PHƯƠNG PHÁP TU 


Tu tập về Vô Ngã chắc chắn có nhiều 
phương pháp, nhưng ở đây tôi chỉ xin giới thiệu 
bạn đọc hai phương pháp mà tôi được học và 
thực hành. Một phương pháp dùng lớ trí suy luận 
theo Trung Quán và một phương pháp thứ hai là 
Tứ Niệm Xứ. 


1/ THEO TRUNG QUÁN 


Sau đây là phương pháp quán chiếu về bến 
điểm, hau bốn giai đoạn, một phương pháp 
thông dụng của phái Hoàng Mạo (Gélugpa), một 
trong bến phái chính của Tây Tạng”. Phương 
pháp này tôi được học tại Tu Viện Nalanda ở 
Lavaur (Toulouse). 





3 Tây Tạng ngày nay còn 4 phái chính : Cổ Mật (Nyingma), Áo 
Vải (Kagyu), Hồng Giáo (Sakya), và Hoàng Mạo (Gélug). 


82 


Trước khi tu tập về bất cứ pháp môn nào, 
chúng ta cần phải phát Bồ Đề Tâm (bodhicitta), 
túc phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng 
sanh. Vì chúng sanh thảy đều là cha mẹ ta trong 
vô lượng kiếp, nau vì vô minh che lấp nên vẫn 
còn sau mê lặn hụp trong sinh tử luân hồi. Tiếp 
theo chúng ta nhớ tưởng và đảnh lễ chư Phật, Bồ 
Tát cùng tất cả thầy tổ trực tiếp hay gián tiếp dẫn 
dắt và chỉ đạo cho ta và cầu xin các ngài gia hộ 
cho chúng ta sớm mau giác ngộ. Sau buổi tu tập, 
chúng ta không nên quên hồi hướng công đức 
cầu thành Phật, và cầu cho chúng sanh được an 
vui, hạnh phúc, chóng quay về bờ giác. 

Sau đây là bốn giai đoạn quán chiếu: 

1/ Nhận rõ đối tượng phủ định 

2/ Quyết trạch 

3/ Không phải là một 

4/ Không phải là khác 


1/ Nhận rõ đối tượng phủ định 

Đối tượng phủ định ở đây chính là cái Ta tự 
ngã, cái Ta hiện hữu tự tánh. Tới đây tôi xin nhắc 
lại, có hai loại Ta: một cái Ta dường như có thật, 
hiện hữu tự tánh (le jJe intrinsèque), không lệ 


83 


thuộc vào nhân duyên, không lệ thuộc vào năm 
uấn, nó tựa như là chủ của thân và tâm. Chính 
cái Ta này là một tà kiến, cấu tạo bởi vô minh, 
nó là cái Ta cần được phủ định. Nó chưa bao giờ 
có thật mà chúng sinh bám víu vào nó rồi tạo 
bao nghiệp khổ đaul 

Cái Ta thú hai là cái Ta giả lập (le dJe 
conventionnel) trên sự phối hợp của năm uấn, rất 
cần thiết để phân biệt, chỉ định sự khác biệt giữa 
từng cá nhân trong một cộng đồng. Một khi hiểu 
và phủ định được cái Ta thú nhất, tức cái Ta tự 
tánh thì cái Ta thú hai trở thành vô hại. 

Cũng cần nói thêm về chữ phủ định, hay 
bác nghị (réfuter). Đối với một sự vật có thật mà 
ta từ chối, phủ định cho là không có, thì đó là 
chấp không hay chấp đoạn (nihilisme). Trong 
trường hợp cái Ta tự tánh, nó không có thật, 
chưa bao giờ hiện hữu, nhưng chúng sanh vì vô 
minh nên cho là có (hiện hữu). Phủ định cái Ta 
này không phải là từ chối sự thật mà là bác bỏ 
cái thấu sai lầm. Phủ định được cái Ta này là 
hiểu Vô Ngã. Vô Ngã có nghĩa là không có cái Ta 
độc lập hiện hữu. Trước khi muốn phủ định cái 
Ta này, bạn cần để ú rõ xem nó hiện hữu kiểu 


S4 


nào, khi nào? Nếu không thì chẳng khác gì đi 
lùng kẻ trộm mà không biết mặt mũi nó ra saol 

Khi đi chợ, bạn nói :"Tôi đi chợ". Cái Tôi 
(Ta) này thuộc loại Ta nào? “Thuộc loại giả lập, 
vì thực tế có một cái thân đi chợ. Cái Ta ở đâu 
được xem như đồng hóa với cái thân, tức liên 
quan, tùy thuộc vào thân. Như vậy cái Ta nàu 
không phải là đối tượng phủ định. Bạn hãy đi tìm 
trong trường hợp nào, cái Ta xuất hiện hoặc hiện 
hữu một mình, không dính líu hay tùy thuộc vào 
thân và tâm. Đó là những trường hợp khi bạn bị 
đau nhức, mắng chửi, hoặc cảm động, ưa thích. 
Thí dụ nếu có ai chửi bạn, bạn sẽ cảm thấy khó 
chịu, tức tối: "Tại sao nó lại chửi Tôi?" Chính 
ngay lúc đó, nếu để ý, bạn sẽ thấy có một cái Tôi 
(Ta) hiện hữu rõ ràng như độc lập không ăn 
nhằm gì đến thân hay tâm cải! Cái Tôi đó bị chửi, 
bị tốn thương chú không phải cái tâm hay thân bị 
chửi. Người ta đâu có chửi thân tôi, đâu có chửi 
tâm tôi, người ta chửi "Tôi" mài Cái "Tôi" nàu 
chính là cái Ta tự tánh, cần phải phủ định, vì nó 
không có thật mà chỉ là một ảo tưởng (illusion) 
của tâm. 


85 


Nhiều khi đi làm về mệt, bạn tự nhủ: "Ta 
phải nghỉ ngơi để thân tâm được an ốn thoải 
mái!" Ngay lúc nói như vậu, bạn có thấu ba phần 
không ? Đó là cái Ta, đóng vai trò chú động, và 
thân, tâm hai phần này như là thuộc hạ của cái 
Ta, bị cái Ta sai khiển. Cái Ta này thuộc loại Ta 
tự tánh, cần được phủ định. 

Trên đây chỉ là hai thí dụ ngắn để thấy thế 
nào là cái Ta hiện hữu độc lập tự tánh. Trong giai 
đoạn đầu, bạn hãy tập để ú, ghi nhận trong đời 
sống hằng ngày, sự xuất hiện cũng như sự hiện 
hữu của cái "Ta tự tánh" này. Sau một thời gian 
thuần thục ghi nhận sự xuất hiện của cái Ta tự 
tánh, bạn có thể dành những buổi thiền tọa để 
quán chiếu về nó. Vào đầu buổi thiền tọa, bạn 
hãu theo dõi hơi thở để đưa tâm trở về trạng thái 
vên tịnh. Sau khi yên tịnh rồi, bạn mới "lôi" cái 
Ta này ra, nghĩa là làm sao cho nó khởi lên trong 
tâm để quán chiếu, bằng cách nhớ lại vài chuyện 
buồn, giận, thương, ghét liên quan đến cái Ta. 
Bạn cần phải tế nhị trong việc "lôi" cái Ta nàu, vì 
vấn đề không phải dễ. Trong trường hợp định lực 
quá mạnh, theo dõi hơi thở chăm chú, an trụ 
được trong trạng thái yên tịnh, không muốn khởi 


Só 


^ =!† 


nghĩ chuyện gì khác, thì không thể "lôi" cái Ta 
này ra được. Ngược lại, nếu định lực chưa đủ, 
"lôi" cái Ta này ra sớm quá, nó sẽ "lôi" lại bạn, 
nghĩa là nó sẽ lôi hết chuyện đời của nó ra cho 
bạn xem, để bạn cùng cười, cùng khóc với nó. 
Và như thế buổi thiền quán coi như bỏ đi! 


2/ Quyết trạch 

Thông thường, một vật nếu hiện hữu, thực 
có thì hoặc nó là một (unité) hoặc là hai 
(pluralité). Một có nghĩa là cùng một thứ, hai có 
nghĩa là khác (distinct). Thí dụ cây bút là một, 
bông hồng là một, nhưng bông hồng và cây bút 
là hai, vì bông hồng không phải là cây bút. Xin 
nhắc lại bạn đọc, ở đâu chúng ta nói chuyện theo 
luận lú học (la logique) chứ không nói chuyện 
Thiền. Theo luận lú học thì một là một, hai là hai, 
một không phải là hai. Phương pháp quán chiếu 
ở đây thuộc biện chứng phủ định của Trung 
quán, nó cũng tuân theo k luật của luận lú học, 
đặt ra những quy tắc căn bản để bàn cãi, chứ 
không phải phủ định bừa bãi. 

Thí dụ đi đường, gặp cảnh sát hỏi giấu tờ. 
Bạn sẽ thò tay vào áo để tìm thẻ căn cước. Áo 


S7 


của bạn có hai túi : phải và trái. Nếu thẻ căn 
cước có ở trong áo bạn thì nó sẽ phải nằm hoặc 
trong túi phải hoặc trong túi trái. Nó không thể 
nào vừa nằm trong túi trái lại vừa nằm trong túi 
phải được. Thò tay vào túi phải không thấy, thì 
chắc nó nằm trong túi trái. Và nếu thò vào túi trái 
không thấy thì bạn phải kết luận rằng thé căn 
cước không có trong áo bạn. 

Trở về cái Ta độc lập tự tánh (le de 
intrinsèque). Nơi nào có năm uẩn là dường như 
có cái Ta. Nếu nó hiện hữu, có thật thì nó phải 
hoặc là một hoặc là hai. Một có nghĩa nó là năm 
uấn. Hai có nghĩa là nó khác năm uấn. Bạn phải 
công nhận quyết trạch chỉ có hai trường hợp này 
thôi, không thể có trường hợp thú ba, thú tư nào 
khác được. Nó không thể nào vừa là năm uấn lại 
vừa khác năm uấn được. Nếu nó không phải là 
một, cũng không phải là hai thì bạn phải quả 
quyết rằng nó không có thật, không hiện hữu. 


3/ Không phải là một 
Nếu cái Ta tự tánh là một với năm uẩn, tức 
nó chính là năm uấn. Ở đâu có hai trường hợp: 


S8 


hoặc nó là một với cả năm uấn, hoặc nó là một 
với riêng từng uấn. 

a/ Cái Ta là một với cả năm uấn: Cái Ta là 
một. Năm uấn là hai vì Sắc không phải là Thọ, 
Thọ không phải là Tưởng, Tưởng không phải là 
Hành, Hành không phải là Thúc. Một không thể 
là hai được. Đây là một điều phi lú. Vì nếu Ta là 
năm uấn thì năm uấn phải là một (thú), tức Sắc 
là Thọ, là Tưởng, là Hành, là Thức. Nếu Sắc là 
Hành thì cái tay phải biết suy nghĩ, nếu Sắc là 
Tưởng thì ngón chân cũng nhìn thấy được cảnh 
vật. 

b/ Cái Ta là một với riêng từng uấn: Nếu 
Sác là Ta thì bốn uấn kia là ai? Nếu Ta là thân thì 
Ta không thể cùng lúc là tâm được. Bạn hắn còn 
nhớ chuwện thẻ căn cước và hai cái túi? Ở đâu 
cần nhắc lại một lần nữa, cái Ta mà chúng ta 
đang bàn luận không phải là cái Ta giả lập mà là 
cái Ta hiện hữu độc lập tự tánh. Tự tánh có nghĩa 
không tùy thuộc vào nhân duwên, tự nó có một 
mình, tức là một. Mà một thì không thể vừa là cái 
này vừa là cái kia được. 

Một số trong chúng ta thường cho tâm là 
Ta. Nhưng nếu tâm là Ta thì thân là ai2 Nếu Ta 


69 


là tâm thì Ta không thể cùng lúc là thân được, 
mà nếu không là thân vậu khi đau chân tại sao 
lại nói: "Tôi đau chân"? Đây là điều phi lý thứ 
hai. 

c/ Có một số cho rằng cái Ta nằm ở trong 
năm uấn và chạy tới lui. Nếu bạn ở trong một 
căn nhà năm phòng, đồng ú bạn có thể chạy tới 
lui từng phòng, nhưng bạn cũng phải thấy được 
những gì trong từng phòng chứt Vậy nếu cái Ta 
nằm ở trong năm uấn và chạy tới lui thì cái Ta 
cũng phải thấy được tim, gan, phèo, phổi,v.v... 
chứ? Do đó đây cũng là một điều phi lứ. 

d/ Nếu bảo Ta là một với năm uấn, tức là 
một với thân tâm, vậy sao lại nói : "thân của Tôi”, 
"tâm của tôi"? Nói như vậy có nghĩa là thân, tâm 
và Tôi là hai thứ khác nhau. 

e/ Nếu bảo Ta là một với năm uấn, là một 
với thân tâm, vậy khi Ta muốn gì, thì thân, tâm 
phải như thế ấy chú! Vậy khi bụng đau, sao Ta 
không bảo cái bụng hết đau đi? 

Trên đây chỉ là vài thí dụ phủ định cho thấu 
rằng cái Ta tự tánh không phải là một với năm 
uấn. 


90 


4/ Không phải là khác 

Tới đây xin định nghĩa thêm về chữ "khác". 
"Khác" có hai loại: 

1/ Khác (distinct) nghĩa là không giống 
nhau. Thí dụ: bánh xe "khác" với cái xe, nhưng 
bánh xe không phải biệt lập với cái xe, vì bánh 
xe và cái xe vẫn có một sự liên quan với nhau. 

2/ Khác biệt (indépendant, séparé) có nghĩa 
là hoàn toàn biệt lập, cách lập. Thí dụ: bông 
hồng và cái xe là hai vật "khác biệt" (distinct et 
séparé) vì bông hồng không liên quan gì đến cái 
xe. 

Cái Ta giả lập khác với năm uấn nhưng 
không khác biệt với năm uấn, vì nó là danh từ 
giả lập của năm uấn, tương tự như thí dụ bánh xe 
Và Cái Xe. 

Cái Ta đang bàn luận ở đây là cái Ta hiện 
hữu độc lập tự tánh, và chữ "khác" dùng cho nó 
bao gồm cả hai nghĩa khác và khác biệt. Chữ "tự 
tánh" (nature propre, intrinsèque) quan trọng 
lắm, vì nếu không hiểu rõ thì pháp quán chiếu 
nàu sẽ trở thành một cuộc suy luận trí thúc 
suông. Như đã nói ở trên, tự tánh có nghĩa là tự 


9] 


nó có một mình, không tùy thuộc vào yếu tố, 
nhân duyên nào khác cả. 

Nếu cái Ta tự tánh khác với năm uấn, tức là 
giữa hai bên không có sự liên quan nào, thì như 
vậu ta có thể tách rời đâu là Ta tự tánh và đâu là 
năm uấn. Giống như bông hồng với câu bút là 
hai, túc hoàn toàn khác biệt nên ta chỉ có thể chỉ 
đâu là bông hồng, đâu là câu bút. 

Nếu tách rời năm uấn ra, bạn có thể chỉ 
đâu là Ta được không? Không thể được! Như vậu 
năm uẩn và Ta tự tánh không phải là hai, không 
phải khác. 

Như bạn với cái bàn là hai, tức biệt lập nên 
khi lấy dao chặt cái bàn bạn đâu có thấy đau. 
Cũng vậy nếu cái Ta và năm uấn là hai, tức khác 
nhau thì đem dao chặt chân, cái Ta cũng phải 
không thấy đau chú! Nhưng thực tế thì sao? 

Vậy cái Ta và năm uấn không phải là hai, 
cũng không phải khác. Rời năm uấn ra không thể 
tìm đâu là cái Ta được. 

Đến đây xin tóm lược lại để bạn đọc dễ nhó 
về bốn giai đoạn: 

1/ Xác định rõ ràng có cái Ta (tự tánh). 


1 


2/ Nhận định nếu cái Ta có thì nó phải là 
một hoặc là hai với năm uấn (thân, tâm). 

3/ Tìm cái Ta nơi năm uấn không thấu. 

4/ Tìm cái Ta ngoài năm uấn cũng không 
thấy. 


Sau khi tìm kiếm trong năm uấn, ngoài 
năm uấn, không thấy cái Ta đâu thì bạn hấu trụ 
ở trong trạng thái "không thấy Ta" này. Đây có 
thể gọi là "Vô Ngã thiền" (Meditation du non-soi). 
Nếu chẳng may, bị vọng niệm khởi lên làm mất 
trạng thái trên thì bạn phải quán lại từ đầu, tức đi 
tìm cái Ta xem nó ở đâu. Tìm đến mức không 
thấu nó đâu thì bạn lại trụ ở trong trạng thái 
"không thấy Ta" đó càng lâu càng tốt. Trong 
trạng thái này, không phải là không có gì, ngoan 
không (néant, nothingness) mà nó chỉ là trạng 
thái "không thấu có Ta". Trụ trong trạng thái nàu 
càng lâu thì sự bám víu vào cái Ta tự tánh càng 
tiêu mòn. Sau khi xả thiền, bạn vẫn đi đúng, 
nằm ngồi, nói năng, nhưng cái dư lực (effet) của 
"Vô Ngã thiền" sẽ khiến tâm bạn không còn lầm 
tưởng vào sự hiện hữu thật có của cái Ta tự tánh 
nữa, mà nó thấy rõ chỉ có cái Ta giả lập mà thôi. 


93 


Vấn đề trọng yếu đầu tiên của phép quán 
này là phải hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cái Ta: 
cái Ta hiện hữu tự tánh và cái Ta giả lập. Nếu 
hiểu thì sự quán chiếu mới có căn bản và kết 
quả. Cũng cần phân biệt giữa hiểu (giải, liễu) và 
thành tựu (chúng đắc). Hiểu Vô ngã là hiểu và tin 
chắc không có cái Ta tự tánh, nó không có nghĩa 
là đắc đạo thành A La Hán hau Bồ Tát liền. Hiểu 
mới chỉ là bước đầu, cần phải tiếp tục tu tập 
quán chiếu không ngừng cho đến khi hoàn toàn 
thâm nhập Vô Ngã, nhắm mắt, mở mắt, đi đứng, 
nói năng, tất cả thời đều không thấy có cái Ta tự 
tánh, tâm luôn như ở trong "Vô ngã thiền", đấu 
mới được xem là chúng đắc hay thành tựu Vô 
Ngã. Xin bạn đọc cẩn thận vì đâu không phải là 
việc dễ làm. Tu hành nói lú thì dễ, nhưng thực sự 
tu tập sẽ thấy rất là khó! 


Phép quán Vô Ngã theo Trung Quán thuộc 
về suy luận nên cần dùng nhiều đến lý trí. Nếu 
bạn thấu chưa đủ trí huệ thì bạn có thể cầu tới 
ngài Văn Thù Sư Lợi (Manjusri) vì ngài là hiện 
thân của Đại Trí Bát Nhã và cũng là thầu của chư 
Phật ba đời . Trong giới Phật tử Việt Nam chúng 


94 


ta thường ít có để ý đến vị Bồ Tát nàu, đa số chỉ 
biết cầu đến Bồ Tát Quan Âm để ngài cúu khổ, 
cứu nạn. Nhưng cứu khổ cứu nạn ai chứ? Nhìn 
kỹ chúng ta cầu cứu đến ngài chỉ vì lo cho cái Ta 
khốn nạn, sợ nó bị bệnh tật, tai nạn, đau khổ, 
v.v... Nhưng tại sao đau khổ chứ? Tại vì vô minh 
chấp ngã tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì không 
thoát khỏi quả báo. Nếu có trí huệ thì sẽ không 
tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì có 
quả báo đau khổ ? "Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh 
sợ quả", không chịu trau giồi trí huệ, cứ lo tạo 
nghiệp để đến khi gặp quả khổ thì rên la cầu cứu 
khổi 

Xưa ở các Phật học viện Ấn Độ, Tây Tạng, 
Mông Cổ, trước khi buổi học bắt đầu, tất cả học 
tăng đều xưng tán, đảnh lễ Văn Thù Bồ Tát, trì 
tụng câu chú 7 chữ, cầu ngài gia hộ cho họ xa la 
vô minh chấp ngã, chấp pháp, trí huệ sớm khai 
mở để thấu hiểu thực tánh các pháp. 

Ngày nay nếu bạn muốn, sáng sớm sau khi 
rửa mặt súc miệng, bạn có thể xưng tán và trì 
tụng câu chú của ngài, ít nhất 7 lần, hoặc 21 lần 
hoặc 100 lần. Cầu ngài gia hộ cho bạn trí huệ 
khai mở, học hành sáng suốt, xa lìa vô minh... 


95 


Con xin đảnh lễ 

Văn Thù Sư Lợi 
Đấng Pháp vương tử 
Thầu của chư Phật 
Gia hộ cho con 

Trí huệ khai mở 

Xa la vô mính 

Sm mau giác ngộ. 

“mm A Fa Pa Isa Na Dhí" (7, Z1, 100 
lần). 

Khi kết thúc câu chót, bạn đọc Om A Ra 
Pa Tsa Na Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi ... Dhịi. 
Đọc chữ Dhi một hơi càng nhiều càng tốt. 

Mỗi lần nghiên cứu Kinh Luận hoặc quán 
chiếu Vô Ngã, Không Tánh, bạn nên trì tụng và 
tưởng đến ngài, chắc chắn trí huệ sẽ tăng trưởng. 
Tuy nhiên theo truyền thống Kim Cang thừa Tây 
Tạng muốn tu tập hiệu nghiệm thành công thì 
phải hội đủ ba điều: lễ quán đảnh (dbang, 
initation), sự truyền khẩu (lung, tramission orale) 
và sự giải thích (tri, commentaire). Nếu chỉ trì 
tụng thần chú thôi thì không cần phải đủ cả 3 
điều trên nhưng ít nhất cũng phải có sự truyền 
khẩu thì trì tụng mới linh ứng. Do đó, một ngàu 


96 


nào có duyên gặp các vị sư Tâu Tạng, bạn nhớ 
xin các ngài truyền khẩu cho câu chú trên. 


2/ THEO TỨ NIỆM X Ứ 


Tứ Niệm Xú là một phương pháp hành 
thiền xuất phát từ Kinh Niệm Xú (Satipatthana 
Sutta) là kinh thứ 10 trong Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaya) và Kính Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Sutta) kinh thứ 22 trong 
Trường Bộ Kinh (Digha Nikava). 

Ngoài ra trước đâu ba năm tôi có viết quyến 
"Thiền Tứ Niệm Xú" trình bày và giới thiệu 
phương pháp tu tập Tứ Niệm Xứ. Song le, trong 
quyển đó đã không đả động gì đến Tam Pháp 
Ấn (Vô thường, Khổ, Vô Ngã) mà chỉ nhấn mạnh 
về cách thúc tu tập chánh niệm (sự ghi nhận 
khách quan), đó chắng qua có dụng ý muốn bạn 
tự tu tập, chúng nhiệm lấy hoặc nếu không thì đi 
tìm thầu chỉ giáo. 

Lần này cũng nói về Tú Niệm Xứ nhưng 
nhấn mạnh tới khía cạnh liên quan đến Vô Ngã. 


97 


Thế nào là Tứ Niệm Xứ? 

Tú Niệm Xứ là bốn lãnh vực (xứ) quán 
niệm gồm: thân, thọ (cảm giác), tâm và pháp. 
Quán niệm có nghĩa là chú tâm quan sát và ghi 
nhận. 

Khi chú tâm quan sát ghi nhận thân thể và 
những gì liên quan đến thân thể thì gọi là niệm 
thân (kauanupassana). 

Khi chú tâm quan sát ghi nhận những cảm 
thọ thì gọi là niệm thọ (vedananupassana). 

Khi chú tâm ghi nhận và quan sát những 
trạng thái tâm thúc thì gọi là niệm tâm 
(cittannupassana). 

Khi chú tâm quan sát ghi nhận các pháp 
đối tượng của tâm thì gọi là niệm pháp 
(dhamma-nupassana). 

Điều chính yếu ở đây là niệm (sati) và sự 
chú tâm quan sát (anupassana), nên gọi là quán 
niệm. Sự quán niệm ở đây cần phải được làm 
một cách khách quan, nên còn được gọi là chánh 
niệm (samma-sati). Chữ chánh có nghĩa là khách 
quan, ghi nhận đúng như thật, không phân biệt 
thêm bớt vọng tưởng của mình vào. 


98 


1/ Niệm thân 

Hành giả quán niệm thân thể nơi thân thể. 
Quán niệm về thân thể bao gồm sự ghi nhận 
quán sát về: hơi thở vô ra, bốn oai nghi (đi, 
đứng, nằm, ngồi), các động tác thông thường (ăn 
cơm, mặc áo, v.v...), tứ đại và chín giai đoạn tan 
rã của một tử thi. 


2/ Niệm thọ 

Hành giả quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, 
có nghĩa là giác tỉnh chú tâm ghi nhận một cách 
khách quan những cảm giác hay cảm thọ của 
mình: vui sướng (lạc thọ), đau khổ (khổ thọ), 
hoặc không vui sướng cũng không đau khổ (xả 
thọ), xem chúng khởi lên ra sao và biến mất như 
thế nào. Thí dụ khi có một cảm giác vui, hành 
giả liền biết và ghi nhận: "có một cảm giác vui" 
và như thế hành giả hay biết các cảm thọ khác và 
chúng nghiệm chúng một cách tỉnh giác đúng 
như thật. 


3/ Niệm tâm 
Hành giả quán niệm tâm thúc nơi tâm thức. 
Mỗi khi trong tâm có những ý nghĩ hay tư tưởng 


99 


phát sanh thì hành giả phải liền ú thức và ghi 
nhận chúng. Những tư tưởng ở đây có thể là tốt, 
là xấu, thiện hay bất thiện. Hành giả quan sát, 
theo dõi một cách khách quan, nhìn cả hai mà 
không luyến ái hay bất mãn. 


4/ Niệm pháp 

Hành giả quán niệm đối tượng tâm thức nơi 
đối tượng tâm thức. Đối tượng tâm thúc ở đâu 
bao gồm: ngũ cái tức năm hiện tượng ngăn che 
(tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối), 
năm nhóm tụ hợp hay ngũ uấn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức), sáu giác quan và sáu loại đối tượng 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và hình sắc, âm 
thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, tư tưởng), 
bảy yếu tố của sự ngộ đạo, thất giác chi (niệm, 
trạch pháp, tinh tấn, hú, khinh an, định, hành 
xả), bốn sự thật cao quý Tú diệu đế (khổ đau, 
nguyên nhân đưa đến khổ đau, sự chấm dứt khổ 
đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ 
đau). 

Cũng cần nhấn mạnh là pháp Tứ Niệm Xứ 
phải được thực hành một cách khách quan, có 
nghĩa là hành giả chỉ quan sát suông mà không 


100 


nên dính mắc vào đề mục, không khởi tâm ưa 
ghét với đề mục. 

Trên đây là phần trình bày sơ lược ú Kinh, 
riêng về phương pháp thực tập, xin bạn tìm đọc 
quyển "Thiền Tứ Niệm Xú'". 


3/ TỨ NIỆM XỨ và VÔ NGÃ 


Tu tập chuyên cần, tính tấn Tú Niệm Xú 
đúng như pháp, chắc chắn sẽ đưa đến chứng ngộ 
Tam Pháp Ấn, tức bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã của năm uấn. Theo kinh nghiệm bản thân, 
người tu tập Tứ Niệm Xứ cần có một vài căn bản 
khái niệm về giáo lú Phật Đà, nếu không thì phải 
được hướng dẫn trực tiếp bởi một Thiền Sư thì sự 
tu tập mới mau đem lại kết quả. Khi lựa chọn tu 
tập một pháp môn nào, ta cần phải biết nó sẽ 
dẫn đến kết quả nào. Một pháp môn chỉ là một 
phương tiện đưa ta đến mục đích. Nếu muốn 
hiểu và chúng nghiệm Vô Ngã thì Tú Niệm Xứ là 
một phương tiện rất hay, thuộc trực giác, nó giúp 


I| 


hành giả cảm nhận trực tiếp sự vô chủ, vô 
thường của năm uẩn, không cần phải dùng lý trí 
suy luận. 


1/ Niệm thân 

Khi đi, hành giả niệm, ghi nhận: "Đi! Có sự 
đi! Hoặc chân bước!" Ban đầu bạn có thể không 
để ú, nhưng sau một thời gian thực tập, bạn sẽ 
nhận ra sự ghi nhận này, nó trực tiếp cho bạn 
thấu chỉ có sự đi là một thực tại, Trong đó không 
có Ai đang đi! Không có Ta (Tôi) đang đi! Vì sao 
thế? Vì đó là một động tác vô chủ, là sự phối hợp 
chuyển động của thân và tâm. Nếu nhìn kỹ, bạn 
sẽ thấu trong động tác đi đó, khởi đầu bằng một 
ý niệm "muốn đi", và ý niệm này tác động vào 
thân khiến chân nhúc nhích, di chuyển. Sự phối 
hợp giữa tâm (ú niệm muốn đi) và thân (chân) 
tạo ra sự đi. Do đó sự đi vô chủ, không có một ai 
đang đi 


2/ Niệm thọ 

Khi ngồi thiền lâu, bỗng nhiên cảm thấy 
đau nhức nơi chân. Bạn không nên niệm: "Tôi 
đau chân, hoặc chân tôi đau". Vì sao? Vì thực tế 


102 


không có một cái Tôi nào đau chân, và cũng 
không có cái chân nào là của Tôi! Chỉ có một 
cảm giác đau nhức đang phát sinh nơi chân và 
cảm giác này sẽ trải qua bốn giai đoạn: phát 
sinh, tăng trưởng, suy yếu, tan biến. Nếu bạn đã 
có một chút khái niệm về "62 tà kiến chấp Tôi" 
thì sự niệm "Tôi đau chân, hoặc chân tôi đau" là 
cả một điều phi lứ. 

"Không có Tôi đau chân" vậy Ai đau chân? 
Không có ai đau chân cả! Chỉ có một cảm giác 
đau đang phát sinh và một cái tâm (ú thúc) đang 
ghi nhận mà thôi! 


3/ Niệm tâm 

Trong lúc hành thiền, nếu có một ý niệm 
tham dục khởi lên, bạn phải tỉnh giác ghi nhận 
liền: "Có một ý niệm tham dục đang khởi lên 
trong tâm” hoặc "Đây là một ý niệm tham dục". 
Sau khi niệm xong bạn phải chú ý xem ý niệm 
đó còn tiếp tục hay đã tan biến. Nếu còn tiếp tục 
thì bạn cũng tiếp tục ghi nhận sự diễn tiến của 
nó. Trong sự ghi nhận này không có một cái Ta 
nào tham dục, và cũng không có Ai tham dục. 
Chỉ có một ý niệm tham dục vừa khởi lên trong 


103 


tâm mà thôi. Nhờ hiểu như vậy, bạn sẽ không 
bực tức, không xấu hổ, và thoát ra khỏi sự kềm 
tỏa của ái dục một cách dễ dàng, không cần phải 
đè nén hay dần vặt. 

Với những người chưa bao giờ tu tập chánh 
niệm, chưa bao giờ biết ghi nhận quán chiếu sự 
hiện khởi của tâm ý, thì khi có một ý niệm tham 
dục khởi lên, họ sẽ không hay biết, và như thế ý 
niệm đó tiếp tục tăng trưởng lôi kéo họ. Nếu 
chắng may bên ngoài lại có đối tượng kích thích, 
thí dụ như một người đàn bà đẹp, thì cái Ú niệm 
tham dục kia sẽ thoát ra ngoài thân và có thể đưa 
tới sự hành dục, nếu không gặp một ngoại cảnh 
hay nghịch cảnh cắt ngang nó. 

Ái dục, sắc dục là một chướng ngại rất lón 
cho người tu hành cầu giải thoát. Người có chí, 
cần phải quán chiếu thật nhiều về Vô Ngã và sự 
bất tịnh nơi thân thể con người hầu thoát khỏi sự 
chi phối của ái dục. 

Với những người đam mê sắc dục, họ cần 
quan sát cho kỹ! Sự giao hợp nam nữ mà người 
đời thường gọi là ân ái chẳng qua chỉ là một sự 
xúc chạm giữa hai xác thịt vô chủ làm phát sinh 
ra một cảm thọ cũng vô chủ! 


104 


Khi một thanh sắt nung đỏ nhúng vào 
nước phát ra tiếng xèo xèo. Thử hỏi tiếng xèo 
xèo đó của ai? Của sắt hay của nước? 

Khi hai hòn đá lửa đập mạnh vào nhau 
toé lửa, vậy lửa đó thuộc hòn đá nào? 

Cũng vậy người đời vô minh, không hiểu 
sự vô ngã, vô chủ của các pháp, lầm chấp cho 
rằng có Ta là người hành dục, thân là Ta, cảm 
thọ khoái lạc là Ta, là của Ta nên bám vwíu tìm 
cầu ái dục để thỏa mãn cái Ta chưa từng hiện 
hữu. 


4/ Niệm pháp 

Trong phần niệm pháp của Kinh Niệm Xứ 
có đưa ra năm đề mục quán niệm, nhưng ở đâu 
tôi chỉ đưa ra vài thí dụ cụ thể liên quan đến Vô 
Ngã. 

Đang ngồi thiền, bỗng nhiên bên ngoài có 
tiếng động như tiếng xe hơi, lúc đó hành giả 
niệm: "nghe, nghe, nghe" (đó là nương theo nhĩ 
căn) hoặc niệm: "có tiếng động" (đó là nương 
theo thanh trần). 


105 


Ngoài giờ ngồi thiền, nếu bạn bị ai mắng 
chửi thì bạn cũng niệm như trên: "nghe, nghe, 
nghe" hoặc "có tiếng chửi". 

Thật ra bạn không nên niệm "có tiếng 
chửi", vì niệm như vậy không được khách quan 
cho lắm. Song nếu hiểu và quán chiếu nhiều về 
Vô Ngã thì bạn cũng có thể niệm như vậu, không 
hại gì ! Vả lại, dù muốn dù không, Úú thức của 
người thường luôn luôn hoạt động không ngừng 
nghỉ, ngoại trừ các trường hợp như ngủ mê, chết 
giả, v.v... do đó khi nghe tiếng chửi, không thể 
nào mà không biết đó là tiếng chửi! 

Có tiếng chửi, nhưng không có thủ phạm! 
Không có ai chửi ai! Nếu nhìn khách quan bạn sẽ 
thấy: bên kia có một niệm sân khởi lên, tác động 
vào thân, phối hợp với hơi, bụng, cổ họng, 
miệng, lưỡi, v.v... phát ra tiếng nói, hay đúng hơn 
là một chuỗi âm thanh. Và bên này có tai nghe 
thấy tiếng (nhĩ tưởng), biết rõ từng tiếng nói gì 
(nhĩ thức) và sau cùng biết đó là tiếng chửi (ý 
thức). Trên đây chỉ tạm gợi ú thôi, quán chiếu lâu 
ngàu bạn sẽ thấy cái gọi là chửi chỉ là một chuỗi 
nhân duyên hiện hành vô chủ. Vấn đề ở đây là 
làm thế nào thấu được từng phần cấu tạo của 


106 


chuỗi nhân duyên này. Muốn vậy bạn phải quán 
chiếu về Vô Ngã và thực tập chánh niệm, tức 
quan sát ghi nhận bốn lãnh vực. 


Tu tập đúng đắn Tú Niệm Xú, hành giả sẽ 
có cái nhìn khách quan đối với sự vật. Không còn 
cho thân là Ta nên không còn nâng niu, ái nhiễm 
nó nữa. Không còn cho những cảm thọ là Ta, 
nên không chạy theo khoái lạc, và cũng không 
xua đuổi khổ thọ. Không còn lầm cho những Ú 
niệm, tư tưởng, suy nghĩ là Ta nên không còn bị 
tham, sân, si, vui, buồn, tủi, nhục chi phối. 
Không còn cho các pháp là của Ta, liên quan đến 
Ta nên không còn bám víu, thủ xà. 

Tóm lại hành giả sẽ sống tự tại giải thoát, 
"không còn bám víu vào bất cứ sự vật gì trên thế 
gian", vì không còn bám víu vào cái Ta và những 
cái của Ta nữa. 


Sau khi quán chiếu thuần thục Vô Ngã, 
bạn có thể dùng chữ "Ai?" làm phương tiện nhắc 
nhở mỗi khi bị vô minh, phiền não, ái dục cám 
dỗ. Thí dụ như khi cơn giận nổi lên liền hỏi: "Ai 
đang tức giận"? Sau đó nhìn thẳng vào cái Ai đó 


107 


thì sẽ thấu nó chỉ là một ảo giác và nó tự tan biến 
lấy. Hoặc thường xuyên quán chiếu theo kinh 
Vô Ngã Tướng như sau: 


Thân xác này không phải là ta hay của ta 
Cảm thọ này không phải là ta hay của ta 
Sự tưởng này không phải là ta hay của ta. 
Những ý nghĩ nàu không phải là ta hay 
của ta 

Sự nhận thức nàu không phải là ta hay 
của ta. 


108 


109 


SỰ QUAN TRỌNG CỦA VÔ NGÃ 


Đến đây khỏi cần nói, chắc bạn đọc cũng Ú 
thức được tầm quan trọng của Vô Ngã. Giáo lú 
Vô Ngã là nền tảng, là căn bản của tất cả pháp tu 
khác và cũng là mục tiêu chúng đắc của các bậc 
A la Hán, và Bồ tát (vì có Bồ tát nào mà còn 
chấp ngã?) 


* Tu hành mà không hiểu Vô Ngã thì dầu 
có làm chùa to, tượng lón và ngoài miệng tuụ 
không nói nhưng trong tâm vẫn âm thầm cho 
chùa to, tượng lớn kia là do Ta làm và là của Ta. 
Và như thế, chùa càng to thì cái Ta càng lớn, mà 
cái Ta càng lớn thì ngày nào giải thoát? 

* Giữ giới mà không hiểu Vô Ngã thì giới 
luật trở thành gò bó, cấm đoán và cái Ta sẽ bực 
bội, khó chịu. Hoặc nếu giữ giới tinh nghiêm thì 
sinh tâm kiêu mạn khinh thường những người 
khác. 

* Tu Thiền mà không hiểu Vô Ngã thì dù 
có ngồi thiền nhập định suốt ngày, suốt đêm, đắc 
được thần thông đi nữa cũng không hơn gì ngoại 


110 


đạo. Nhiều khi còn móng tâm cho là ta đã chúng 
đắc này nọ. 

* Hiểu Vô Ngã thì không còn soi mói tìm lỗi 
của người khác, không còn khen mình chê người. 
Khi gặp chuyện tranh chấp, xích mích, không còn 
đổ lỗi cho ai cả, vì biết không có ai là thủ phạm. 

* Hiểu Vô Ngã thì làm các việc phước thiện 
như bế thí, cúng dường sẽ không cần chùa hau 
thầu phải ghi tên mình vì hiểu rõ không một cái 
Ta hay Ai bố thí cúng dường cả, mà chỉ thấu có 
một sự bế thí. Trong Bát Nhã gọi đó là Bế Thí Ba 
La Mật. 

* Hiểu Vô Ngã thì việc giữ giới trở thành tự 
nhiên, vì không còn cái Ta nào bị gò bó hay cấm 
đoán. 

* Hiểu Vô Ngã thì tự nhiên sẽ hiểu và xa la 
bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả của 
Kinh Kim Cang. 

* Tu Thiền mà hiểu Vô Ngã thì không còn 
bị vọng tưởng làm mê hoặc. Khi những ý niệm 
tốt xấu khởi lên trong tâm liền biết rõ: "Đó chỉ là 
những Ú niệm hiện khởi !" ngoài ra không có một 
cái Ta nào tốt hay xấu. 


III 


Vô Ngã là một chánh kiến cần được hiểu và 
thực hành trên con đuờng tu Phật. Tuy nhiên, 
hiểu Vô Ngã không phải là xong, đó chỉ là căn 
bản, là bước đầu, chúng ta vẫn phải tiếp tục trau 
giồi giới, định, huệ, tu tập tất cả hạnh lành mà 
không chấp vào một cái Ta. Tập bỏ bót việc đời 
để có nhiều thời giờ quán chiếu nội tâm, sống 
cuộc đời vô ngã vị tha. 


112 


113 


LỜI CUỎI 


Tập sách nàu không phải là một tiểu luận 
về Vô Ngã, mục đích của nó chỉ đơn giản giới 
thiệu đến bạn đọc hai phương pháp tu tập Vô 
Ngã, nên tôi đã không trích dẫn nhiều từ kinh 
sách. Nếu muốn biết nhiều về giáo lú, bạn đọc có 
thể tìm hoặc tham khảo thêm những sách ở phần 
Thư Mục. 


Tuy có học được ít nhiều với các bậc thầu, 
nhưng vì căn cơ chậm lụt, lại thêm tánh còn mải 
chơi với cỏ cây mây nước nên những điều nói ra 
không tránh khỏi sai lầm và thiếu xót. Kính xin 
các bậc cao minh từ bi hoan hự lượng thú cho. 
Nếu có chút phần nào hợp với chánh pháp, có 
thể làm lợi ích cho độc giả, cũng xin hồi hướng 
công đức cầu cho mọi loài biết thông cảm thương 
yêu lẫn nhau, xa lìa chấp ngã, hận thù. 


114 


PHỤ LỤC 


115 


116 


117 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(Anattalakkhana-sufta) 

Thích Trí Siêu dịch từ "Sermons du Bouddha" 
de Mohan Wllayaratna. Edition du Cerf 


Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Đức 
Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần 
Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ 
Kheo: 

Này các thầy, sắc không phải là ta, là tự ngã. Nếu sắc 
là ta thì sắc sẽ không gây đau khổ (bệnh tật) và đối 
với thân thể ta có thể ra lệnh: " Thân tôi phải như thế 
này hay như thế kia theo ý tôi". Thế nhưng, bởi vì 
thân thể không phải là ta, nên nó không tránh khỏi 
bệnh tật và không ai có thể ra lệnh cho thân thể: 
"Thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý 
tôi". 

Này các thầy, cảm thọ không phải là ta, là tự 
ngã. Nếu cảm thọ là ta thì cảm thọ sẽ không gây đau 
khổ phiền não và đối với sự cảm thọ ta có thể ra lệnh: 
"Cảm thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia 
theo ý tôi". Thế nhưng, bởi vì cảm thọ không phải là 
ta, nên nó không tránh khỏi đau khổ phiền não và 
không ai có thể ra lệnh cho cảm thọ: "Cảm thọ của tôi 
phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi". 


118 


Này các thầy, tri giác không phải là ta, là tự 
ngã. Nếu tri giác là ta thì tri giác sẽ không gây đau 
khổ phiền não và đối với tri giác ta có thể ra lệnh: 
"Tri giác của tôi phải như thế này hay như thế kia 
theo ý tôi". Thế nhưng, bởi vì tri giác không phải là 
ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau phiền não và 
không ai có thể ra lệnh cho tri giác: "Tri giác của tôi 
phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi". 

Này các thầy, tâm tư không phải là ta, là tự 
ngã. Nếu tâm tư là ta thì tâm tư sẽ không gây đau khổ 
phiền não và đối với tâm tư ta có thể ra lệnh: "Tâm tư 
của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi". 
Thế nhưng, bởi vì tâm tư không phải là ta, nên nó 
không tránh khỏi khổ đau phiền não và không ai có 
thể ra lệnh cho tâm tư: "Tâm tư của tôi phải như thế 
này hay như thế kia theo ý tôi". 

Này các thầy, ý thức không phải là ta, là tự 
ngã. Nếu ý thức là ta thì ý thức sẽ không gây đau khổ 
phiền não và đối với ý thức ta có thể ra lệnh: "Ý thức 
của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi". 
Thế nhưng, bởi vì ý thức không phải là ta, nên nó 
không tránh khỏi khổ đau phiền não và không ai có 
thể ra lệnh cho ý thức: "Ý thức của tôi phải như thế 
này hay như thế kia theo ý tôi". 

Này các thầy, các thầy nghĩ sao? Sắc là 
thường hay vô thường? 


119 


- Sắc là vô thường, thưa Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay sướng? 

- Là khổ, thưa Thế Tôn. 

- Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, người ta có thể nói: "Cái này là 
của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta" 
được chăng? 

- Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Các thầy nghĩ sao? Cảm thọ là thường hay vô 
thường? 

- Cảm thọ là vô thường, thưa Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay sướng? 

- Là khổ, thưa Thế Tôn. 

- Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, người ta có thể nói: "Cái này là 
của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta" 
được chăng? 

- Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Các thầy nghĩ sao? Tri giác là thường hay vô 
thường? 

- Tri giác là vô thường, thưa Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay sướng? 

- Là khổ, thưa Thế Tôn. 

- Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, người ta có thể nói: "Cái này là 


120 


của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta" 

được chăng? 

- Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Các thầy nghĩ sao? Tâm tư là thường hay vô 

thường? 

- Tâm tư là vô thường, thưa Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay sướng? 

- Là khổ, thưa Thế Tôn. 

- Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu 

sự biến hoại, người ta có thể nói: "Cái này là 

của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta" 

được chăng? 

- Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Các thầy nghĩ sao? Ý thức là thường hay vô 

thường? 

- Ý thức là vô thường, thưa Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay sướng? 

- Là khổ, thưa Thế Tôn. 

- Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu 

sự biến hoại, người ta có thể nói: "Cái này là 

của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta" 

được chăng? 

- Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Này các thầy, như thế thì tất cả những gì 
thuộc sắc thân quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong 
hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả 


121 


những øì là sắc thân cần phải được nhận định theo 
chánh trí huệ, đúng như thật: "Cái này không phải của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự 
ngã của ta". 

Cũng thế, tất cả những øì thuộc cảm thọ, tri 
giác, tâm tư và ý thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở 
trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, 
tất cả những gì là cảm thọ, tri giác, tâm tư, ý thức, cân 
phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như 
thật: "Cái này không phải của ta, cái này không phải 
là ta, cái này không phải là tự ngã của ta". 

Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, 
người hành giả thông minh xa lìa và nhàm chán sắc 
thân, xa lìa và nhàm chán cảm thọ, tri giác, tâm tư và 
ý thức. Do nhàm lìa nên vị ấy không còn ham muốn. 
Do hết ham muốn nên được giải thoát. Khi được giải 
thoát, trí huệ khởi lên: "Đây là sự giải thoát" và vị ấy 
biết: "Tái sinh chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điêu 
nên làm đã làm, không còn trở lại thế gian này nữa". 

Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị Tỳ Kheo 
đều hoan hý. Trong lúc đang nghe giảng, tâm của 
năm vị được hoàn toàn giải thoát khỏi ái luyến và ô 
nhiễm. 

Và lúc bấy giờ, trên thế gian này có được sáu 
vị A La Hán. 


122 


123 


Thư Mục 


Tài liệu tham khảo 

Asvagosha: 
Gurupancasika, FIfty verses of Guru-devotfion. 
Library of Tibetan works and archIves, 
Dharamsala, India. 


Candrakirti: 
- Madhyamikavatara, Lentrée au milieu. 
Edition Dharma 1985 
- Prasannapada Madhyamikavrti. 
Adrien-Maisonneuve 1959 


Dhammaratana T. Thera: 
The Doctrine of Non-Self (Anatta) 
Université de Paris 8. 1987 


Etienne Lamotte: 
- Samdhinirmocana sutra 
Adrien-Maisonneuve. Paris 1935 
- MahapraJnaparamitasastra 
Institut Orientaliste. Louvain 1949 


124 


Guéshé G. Dreyfus: 
La vacuité selon l°école Madhyamika 
Institut Vajrayogimi. 1988 


Geshe Lhundup Sopa & Jeffrey Hopkins: 
Practice and Theory of Tibetan Buddhism 
Rider-London. 


Junjiro Takakusu: 
The essentials of Buddhist Philosophy 
Motilal Banarsidass. Delhi 1975 


Kensur Lekden: 
MedIitation ofa Trbetan tantric Abbot. 
Library of Tibetan works and archIves. 


Khenpo Tsultrim Gyamtso: 
Méditation sur la VacuIté. 
Institut d°études bouddhistes Mahayana. 


Louis de La Vallée PoussIn: 
- Abhidharmakosa de Vasubandhu. 
Institut Belge des Hautes Etudes chinoIses. 
- VIJjnaptimatratasiddhI. 
Libratrie Orlentaliste Paul Guethner 1928. 


125 


Nyanaponika Thera: 
Satipatthana. 
Adrien-Maisonneuve. Paris 1945 


Stefan Anacker: 
Seven works of Vasubndhu. 
Motilal Banarsidass. Delhi 1984 


Surendra Nath Das Gupta: 
Philosophical Essays 
Motilal Banarsidass. Delhi 1982 


Thích Minh Châu: 
- Thắng Pháp Tập Yếu Luận I & II 
- Trường Bộ Kinh, tập II. 
Chùa Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn 1987. 


Thích Nhất Hạnh: 
- Vấn Đê Nhận Thức trong Duy Thức Học 
Phật Học Viện Quốc Tế, 1980 
- Kinh Pháp Ấn. Lá Bối. 


Thích Đức Niệm: 
Câu Xá Luận Cương Yếu. 
Phật Học Viện Quốc Tế, 1985 


126 


Thích Trí Siêu: 
- Thiền Tứ Niệm Xử. 
Chùa Đức Viên, San Jose 1987 
- Bố Thí Ba La Mật. 
Chùa Đức Viên, 1988 
- Đại Thủ Ấn. 
Nhà In Lam Sơn, 1989 


Thích Huyền Vĩ: 
The Four Abhidhammic Reals. 
Institut de Recherche Linh-Son 1982 


Thurman: 
Life and Teaching of Tsongkhapa 
Library of Tibetan works and archIves. 


Venkata Ramanan: 
NagarJuna”s Philosophy 
Motilal Banarsidass. Delhi 1966 


Vincente Fatone: 
The Philosophy of NagarJuna. 
Motilal Banarsidass. Delhi 19S1 


Walpola Rahula: 
- LEnseignement du Bouddha. 


127 


Collection Points. Par1s 
- Abhidharmasamuccaya d°Asanga. 
Ecole francaise d”extrême orIent. 1980 


128 


129 


VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ 


Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sàigòn. 
Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự-Viện Linh-Sơn, 
tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ Cụ túc 
giới với Hòa Thượng Thích Huyền-Vi. 

Mặc dù xuất thân từ Đại Thừa nhưng thầy đã du 
phương tham vấn và tu học thêm với nhiêu truyền 
thống Phật giáo khác như: Nguyên Thủy, Zen, và 
Kim Cang thừa Tây Tạng. Nhờ kinh nghiệm tu học 
với nhiều truyền thống khác nhau nên Thây có một 
cái nhìn tổng quát và dung hợp về Đạo Phật, không 
phân chia tông phái Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tịnh 
Độ hay Thiền tông. Thầy không chủ trương xiển 
dương riêng một pháp môn nào. Mục đích của thầy là 
giảng nói về Đạo Phật để mọi người nương theo đó tu 
tập cho cuộc đời bớt khổ. 


Để chia xẻ kinh nghiệm tu học của mình, thầy đã 
viết và dịch: 

e Thiên Tứ Niệm Xứ 

e© _ Bố Thí Ba La Mật 

e©_ Đại Thủ Ấn 


130 


Vô Ngã 

Bồ Tát Hạnh 

Xin Cứu Độ Mẹ Đất 
Đạo Gì? 

Góp Nhặt 

Ý Tình Thân 

Tâm Và Ta 

Dòng Đời Vô Tận 


